Bí ẩn các nền văn hóa trong lịch sử loài người 


lãi NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỤC HIỆN BỞI THU VIÊN KHTH TP.HCM 


Nguyễn Thị Kim Anh 
Trong thắm sâu của bí ẩn. T.2 /Nguyễn Thị Kim Anh. - T.P. Hồ ChíMinh: Trẻ, 2011. 
168tr. ; 20cm. 
1. Tiểu thuyết Việt Nam — Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam — Thế kỷ 21. 3. Vịnh Hạ 
Long (Việt Nam) — Giai thoại. 


895.92234 — de 22 
NŠ73-A60 


NGUYỄN THỊ KIM ANH 
biên soạn 


LRONG 
SÂU £ ỦA 


BÍD 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


Mục lục 


Phần 1: TRONG NANH VUỐT QUỶ 


Một tòa án bí mật gây kinh hoàng khắp thiên hạ 
Cuộc thiêu sống hàng loạt ở Montségur 

Lời nguyền của các chức sác dòng Đền 

Quyển sách mồi lửa cho giàn thiêu 

Quỷ xuất hiện ở Salem 

Urbain Grandier là sứ giả của quỷ? 

Ma lực nào gây co giật những người ở Saint-Médard? 
Xác ướp từ lòng đất chưi ra 


Đạo Voodoo chế tạo âm binh như thế nào? 


Phần 2: BÍ ẨN XUNG QUANH CÁC DÂN TỘC, 
NGÔN NGỮ VÀ NỀN VĂN MINH 


Vương quốc bí mật chìm sâu trong biển nước 


Ngọn núi lửa làm rung chuyển Địa Trung Hải 


30 


88 


Số phận những đứa con của Israel 

Người Troy có phải là người Pháp? 

Những gò đất kỳ lạ của những người da đỏ đã biến mất 
Etruria - một ngôn ngữ không thể giải mã 

Bí mật các gút thắt của người Inca 

Vì sao có tầng lớp tiện dân ở Ấn Độ? 

Người Polynesia từ đâu đến? 

Con sói cái ở Roma 

Người Basque phải chăng là những kẻ sống sót 
sau cơn Đại hồng thủy? 

Vương quốc không đàn ông 

Sự xa hoa dành cho người chết 

Bí mật lăng mộ Tần Thủy Hoàng 

Vì sao bộ tộc Jivaro thích thu nhỏ đầu người? 


Các vị thần khát máu của xứ Gaule 


143 


148 


156 


lóI 


Phần 1 
TRONG NANH VUỐT QUÝ 


ĐỀ TÀI MA QUỶ VÀ PHÙ THỦY LUÔN CÓ SỨC HÚT MÃNH LIỆT. 
NHỮNG KẺ ĐÙA BỠN VỚI THẾ GIỚI BÊN KIA, NHỮNG KẺ BÁN LINH 
HỒN CHO QUỶ DỮ, LÀM CHO NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI.. VẪN MÃI 
LUÔN ÁM ẢNH TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN 
TRUYỀN MIỆNG CỦA LOÀI NGƯỜI. 


Nhưng sức hút ấy luôn đi kèm với sự bạo tàn. Người ta 
thiêu sống các phù thủy, tống giam những kẻ cuồng tín và 
truy đuổi tất cả những ai bị cho là tay sai của quỷ. Kẻ bất hạnh 
nào bị buộc tội thường kết thúc cuộc đời trong đau đớn, 
bằng cái chết thảm khốc. Họ là nạn nhân của tín ngưỡng và 
của những vị phán quan, những người vốn xem việc trấn áp cái ác 
như phương cách để bảo vệ trật tự xã hội. 


hình phạt 


10 


Một tòa án bí mật : 
gây kinh hoàng khäp thiên hạ 


le thời Trung Cổ, sau suốt quãng thời gian dài hỗn loạn tiếp 
theo cái chết của hoàng đế Đức Frederick II năm 1250, một hội 
kín rùng rợn đã ra đời tại Westphalie mang tên Sainf-Vehme. Được tổ 
chức thành một tòa án bí mật, nó xét xử tất cả mọi dạng tội lỗi bằng 
những kiểu nhục hình ghê rợn nhất. 


e Hỗn loạn chính trị 


Cùng với cái chếtnăm 1254 của vua ConradIVxứ Hohenstaufen 
- người đại diện cuối cùng cho gia tộc đang trị vì - một thời kỳ vô 
chính phủ đã bắt đầu và kéo dài suốt trong hơn 20 năm sau đó. 
Trong những thập niên mà ta gọi là “Đại khuyết ngôi”, đã có rất 
nhiều người tranh chấp ngôi báu. 

Guillaume xứ Holland, Richard xứ Cornwall và Alphonse X 
vùng Castilla được xem là những người tranh chấp quyết liệt nhất, 
mỗi người được hậu thuẫn bởi bè cánh riêng của mình trong giới 
quý tộc. Trong khoảng trống quyền lực lúc bấy giờ, những hoàng 
thân quốc thích có sở hữu đất đai bỗng nhiên được độc lập hơn 
về chính trị. Mỗi thành phố đều đặt ra những luật lệ đảm bảo sự 
tự do của mình, đồng thời rũ bỏ mọi ràng buộc với luật pháp của 
triều đình. Vương quốc hợp nhất trong mơ của vua Frederick II 
đã không còn nữa. Chỉ còn là một quần thể những vương quốc và 
thành phố tự trị cùng những vị quận công chiến đấu để mở rộng 
quyền lực của mình. 

Cạnh đó, mối quan hệ giữa đế chế với Tòa Thánh cũng xấu đi 
chưa từng thấy. Ngay từ thời Erederick II, hai thế lực này đã kình 


¿i}Kñ LôYS 


> —= 


chống nhau để giành quyền thống soái. Roma đã tìm mọi cách 
làm tan rã nhà nước của vị hoàng đế vĩ đại. Năm 1268, cháu trai 
của Erederick bị truy sát và chém đầu theo lệnh của Tòa Thánh. 


e Một “công lý” nước đôi và hú bại 

Trong tình hình đó, hội kín Vefưne (trong tiếng Hà Lan, 0eer 
có nghĩa là hợp tác hay hiệp hội) ra đời. Hội này còn được gọi là 
Sainf-Vehrme vì tự cho là nó hoạt động nhân danh Tòa Thánh La 
Mã lẫn Đế quốc La Mã thần thánh, mặc dù trên thực tế là nó hất 
cảng hai thế lực này. Làm công việc của tòa án với mục tiêu là duy 
trì trật tự và hoà bình, lúc đầu nó chủ yếu bao gồm các thẩm phán 
thành phố, sau đó bổ sung thêm những thành viên thuộc đẳng 
cấp quý tộc và nông dân tự do. 


11 


12 


Chiếc hờm nỗi tiếng mang tên 
“Mẹ đồng trinh của Nuremberg” 
(The Virgin oƒ Nuremberg) 


Hội đồng xét xử có 14 quan 
tòa, thường là 7 quý tộc và 7 thị 
dân. Tòa Trung tâm nằm ở thành 
phố Dortmund nhưng đến thế 
kỷ 15 thì hàng trăm tòa án khác 
đã ra đời ở khắp nơi. Không phải 
tất cả những ai ứng cử vào công 
việc này đều có cùng động cơ. 
Có người vì mục tiêu xây dựng 
một nền công lý tốt hơn cho 
triều đình và giáo hội. Có người 
vì ngán ngại Vehme mà tham 
gia vào để bảo vệ chính mình. 
Nhưng cũng có người xem đây 
là một công việc có nguồn thu 
nhập cao, bởi lẽ các nạn nhân 
luôn hối lộ quan tòa rất hậu hĩnh 
để khỏi bị kết tội. 


e Tra tấn tàn bạo và đa dạng nhục hình 


Các phiên tòa và phán quyết được giữ bí mật tuyệt đối. Người ta 


phân ra hai loại tội danh. Loại đầu gồm các tội lặt vặt nhất như ấu 
đả, xúc phạm người khác hoặc ngoại tình. Với các tội này, thường 


chỉ cần nộp phạt một số tiền lớn là giải quyết xong vấn đề. 


Loại thứ hai gồm trộm cắp, cưỡng hiếp, giết người, theo dị giáo, 


làm phù thủy, tiết lộ bí mật tòa án. Đây là những tội có thể bị kết 


án tử hình. 


Thông thường, mọi nạn nhân đều bị tra tấn trước khi kết án. 
Những hình thức tra tấn tàn bạo nhất được áp dụng như trói vào 


bánh xe rồi châm lửa đốt, căng kéo hai tay hai chân, dí lửa hoặc đổ 
nhựa lên người, tra tấn bằng kềm, đổ nước vào mồm v.v... 

Trong số rất nhiều phương pháp tra tấn, tòa án ở Nuremberg đã 
nghĩ ra một loại nhục hình khét tiếng tàn bạo. Kẻ bị kết án được 
đưa xuống một đường hầm, trong đó đặt sẵn một pho tượng rỗng 
ruột mang hình Đức Mẹ đồng trinh. Pho tượng (hay đúng hơn là 
cỗ quan tài hình phụ nữ) được mở ra để đưa nạn nhân vào. Khi 


Tranh khác thể hiện cảnh tra tấn nạn nhân bằng cách 
trói uào bánh xe uà châm lửa đốt 


s< w%s 


13 


SAU THỜI KỲ “ĐẠI KHUYẾT NGÔI” 


Việc thiếu vắng quyền lực trung ương và sự hổn loạn tại các lãnh 
địa trong thời kỳ “Đại khuyết ngôi” khiến cho suốt trong hơn 20 
năm sau vương quốc không có người kế vị. Sau đó, trong gần hai 
thế kử đã diễn ra những cuộc đề cử luân phiên đưa hết người này 
đến người khác lên ngôi báu. 

Ba dòng tộc lớn nhất có đủ quyền lực để hậu thuẫn những ai ngấp 
nghé ngai vàng là dòng tộc Habsbourg, dòng tộc Luxembourg và 
dòng tộc lrrelsbach. Chỉ ba dòng tộc này không thôi đã đưa lên 
ngôi đến 9 trong số 10 vị hoàng đế trong giai đoạn 1273-1438. 
Bên cạnh những ông hoàng đế may mắn được đề cử luôn tồn tại 
các ứng viên thuộc các dòng tộc khác, tức các ông “hoàng đế hờ”. 
Trong thời kỳ rối loạn chính trị và tranh chấp giữa các dòng tộc, 
quyền lực của hoàng đế vốn dĩ đã yếu lại còn bị giặc giã cướp phá 
mỗi khi có rối loạn chính trị. Lãnh địa của Đế quốc La Mã thần thánh 
Đức bị mất đi nhiều phần lãnh thổ giáp ranh với Pháp và Ý. Quyền 
lực ngoài nước của đế chế cũng suy yếu rõ rệt. 

Chỉ đến cuối thời Trung Cổ các quốc gia thUộc Đức mới vượt qua 
được khó khăn này. 


đóng nắp lại thì những chiếc đỉnh nhọn ở mặt trong nắp hòm sẽ 
từ từ đâm xuyên qua người xấu số. Xác chết nát nhừ của các nạn 
nhân được thả xuống con sông chảy bên dưới đường hầm... 


e Quyền lực trung ương hồi phục 

May thay, từ thế kỷ 1ó trở đi, tòa án Velzwe bắt đầu suy yếu khi 
triểu đình khôi phục lại quyền lực xét xử nhờ thái độ cứng rắn của 
hoàng đế Maximilien I và sau đó là hoàng đế Charles-Quint. Các 


14 


công hầu bát đầu cấm thần dân của mình dính dấp đến cái tòa 
án mật rùng rợn đó. Về phần tòa án Vehwe, sau khi le lói ngoi lên 
trong Cuộc chiến 30 năm (1618-1648), cuối cùng nó đã biến mất 
vĩnh viễn vào cuối thế kỷ 18. 

Tuy không ai biết đích xác số lượng nạn nhân của Tòa án Velưne, 
nhưng có điều chác chán là tổ chức này đã để lại một dấu ấn rất 
sâu đậm trong tâm trí người Đức. Cho đến tận đầu thế kỷ 19, các 
tác giả truyện cổ tích nổi tiếng như anh em nhà Grimm vẫn còn 
mô tả hoạt động của tòa án Velzne trong nhiều câu chuyện kể hấp 
dẫn của họ. 


Kiểu tra tấn mang tên “Chiếc nôi Judas” 


15 


Cuộc thiêu sống hàng loạt 
ở Monrségqur 


D; bị tòa án dị giáo kết tội và không ngừng truy sát nên những 
người cuối cùng thuộc giáo phái Cafhare đành bỏ mạng trên 
giàn hỏa dưới chân lâu đài Montséqur năm 1244. 215 người đã bị 
thiêu sống trong sự kiện đó. Họ chết đi và mang theo bí mật nơi cất 
giấu một kho báu khổng lồ. 
e Sự đàn áp tàn bạo đối với Giáo hội dị giáo 

Đông phương là nơi khởi đầu của lịch sử người Cafhare. Tương 
truyền, có một giáo điều từ Ba Tư đã lan đến Tây Phương qua bán 
đảo Balka cho rằng thế giới vật chất là sáng tạo của ma quỷ. Chủ 
nghĩa Cafhare bắt đầu xâm nhập vào quân Thập tự ở miền nam 
nước Pháp kể từ sau cuộc thập tự chinh thứ hai. Đến thế kỷ 12 thì 
giáo hội Cafhare được thành lập ở miền nam nước Pháp. Các nghĩ 
lễ của giáo hội Cafhare được thực hiện bởi các “linh mục” theo 
lối sống khác khổ. Giống như giáo hội Thiên Chúa Giáo, giáo hội 
Cathare cũng có các “Đức Giám Mục” Ở bốn tỉnh Carcassonne, 
Albi, Toulouse và Agen (Pháp), mỗi tỉnh đều có một giáo sĩ cấp 
cao cai quản. Giáo hội Cafhare Tây phương cũng có mối liên hệ 
mật thiết với giáo hội Cafhare Đông phương. Bằng chứng là vào 
năm I I76, giám mục lạc giáo ở Constantinople đã chủ trì hội nghị 
giám mục ờ làng Saint-Félix tại Lauragais để ban bố hiến chương 
của dòng Cafhare. Đây là điều mà Giáo hội Roma không thể nào 
chấp nhận. Chính vì thế mà vào năm 1208 Đức Giáo Hoàng 
Innocent III đã tuyên bố tiến hành một cuộc thập tự chinh chống 
lại giáo hội lạc giáo Cafhare. Người chỉ huy đoàn quân thập tự này 


1ó 


là Simon de Montfort, một quân nhân đáng gờm. Ông ta tàn sát 
hàng ngàn người ở nhà thờ vùng Béziers vào năm 1209, tận diệt 
những người lạc giáo và dân dân chinh phục toàn miền Tây Nam 
nước Pháp. Cuộc chiến chống người Cafhare lên đến đỉnh điểm 
sau năm 1233 khi những người Công giáo thuộc dòng Đa Minh 
được giao quyền điều hành tòa án dị giáo. 


e Một chiến lũy kỳ lạ mang tính biểu tượng 

Từ năm 1213 trở đi, kể từ sau cuộc chiến Muzef, giáo dân 
Cathare hoàn toàn mất thế chủ động. Họ sống lén lút trong các 
thành phố hay ẩn náu trong các chiến lũy ở nông thôn. 


Theo lời kêu gọi của Đúc Giáo hoàng Innocent III, 
Simơn de Montfort tham gia thập tự chính chống lại lạc giáo Cathare. 


18 


Nằm ngay giữa trung tâm xứ Foix hoang dã và cheo leo trên 
một chỏm núi đá vôi cao 1.060m là pháo đài Montségur, thành 
lũy chính của giáo phái Cafharc. 

Lâu đài Montségur được xây từ 1205 đến 1211 theo yêu cầu 
của giới giáo sĩ của lạc giáo Cafhare. Mục đích của các giáo sĩ là 
biến nơi này thành một nơi vừa là trung tâm tôn giáo vừa là pháo 
đài phòng thủ. 

Toàn bộ công trình được thiết kế cho mục đích phòng ngự 
nhưng đồng thời cũng phù hợp với tỉnh thần của giáo phái. Cánh 
cổng được xây thật lớn để mời gọi các linh hồn vào trong, hướng 
lâu đài thì xoay ra bốn hướng chính là Đông, Tây, Nam, Bắc, còn 
hình dáng của nó là hình ngũ giác, một hình thể mang giá trị thần 
bí trong cách nghĩ của người Cafharc. Các cạnh núi cũng đồng 
thời là bờ thành còn sân thì không làm phẳng mà vẫn để gồ ghề, 
có lẽ để tôn trọng nơi thờ phụng cũ của người Celt. 


e Cuộc vây hãm kéo dài 10 tháng 

Từ năm 1240 trở đi, có những khoảng thời gian số giáo dân 
Cafhare đến trú tại Montségur lên đến 500 người bởi họ tin 
rằng họ sẽ được an toàn nơi đây dưới sự bảo vệ của quân đội và 
Giám mục Bertrant Marti của giáo xứ Cafhare ở Toulouse. Tất 
cả mọi người ở đây sở dĩ sống được là nhờ nông dân gần đó tiếp 
tế lương thực. 

Dưới mắt Giáo hội Thiên Chúa giáo và đồng minh của họ là 
vua Louis IX của nước Pháp hay còn gọi là Saint Louis (Thánh 
Louis), sự tồn tại của Montségur là một sự lăng nhục. Chính vì 
thế mà vào tháng 5 năm 1243, một vạn quân đã lên đường cùng 
các quan tòa dị giáo để đến bao vây tòa lâu đài này. 150 người 


đàn ông cố thủ trong 
lâu đài đã đẩy lùi mọi 
cuộc tấn công suốt 10 
tháng trời, nhưng đến 
tháng 3 năm 1244 thì 
nguồn nước cạn kiệt. 
Đoàn quân bao vây 
bên ngoài hứa sẽ tha 
mạng họ nếu như họ 
bỏ đạo. Tất cả đều từ 
chối và quyết tâm thà 
tử vì đạo chứ không 
chịu từ bỏ đức tin. 
Ngày l6 tháng 3 năm 
1244, cổng lâu đài mở 
ra và 215 người dắt tay 
nhau xuống núi, vừa đi 215 người bị thiêu sống trước lâu đài Montségur 
vừa hát thánh ca. Một 
số người này đã lãnh nhận nghi thức đặt tay (consolamentum) - 
một dạng lễ xức dầu - để trở thành “người hoàn hảo” Dưới chân 
núi, một giàn hỏa đã được dựng sẵn để chờ họ. Họ bình thản 
bước lên giàn hỏa, và kể từ đó nơi này được mọi người đặt một 
cái tên đây u ám là Praf đels Cremafs tức “Vùng đất của những kẻ 
bị hỏa thiêu” 
e Có một kho báu... nhưng là kho báu nào? 

Lâu đài Montségur không chỉ là nơi mà mọi người đến lánh 


nạn mà còn là một chiếc két sát khổng lổ, nơi cất giữ kho báu. Từ 
nhiều thập niên trước đó, giáo dân Czfhare đã được lệnh không 


19 


2C TC 
Lâu đài Montségun, pháo đài cuỗi cùng của giáo phái Cathare 
nay là một địa điểm du lịch đông khách. 


dùng kho báu này để đầu tư hay làm bất cứ việc gì. Do vậy, nhiều 
người tin rằng đâu đó trong lâu đài hẳn phải có một kho vàng bạc 
có giá trị khoảng 100.000 bảng, một số tiền kếch sù thời bấy giờ. 
Kho báu này có còn nằm dưới đống đổ nát của lâu đài Montségur 
không hay đã được chuyển sang nơi nào khác? Vào đêm trước 
ngày l6 tháng 3, hai hoặc ba “người hoàn hảo” đã trốn khỏi lâu 
đài bằng cách dùng dây thừng đu xuống vách núi cao. Một nhân 
chứng khai với tòa dị giáo rằng: “Phải làm như thế để giáo hội 
Cathare không mất đi kho báu” Những kẻ tẩu thoát đã băng qua 
dãy núi Saint-Barthélemy để đến vùng núi Sabarthès gần vùng 
'Tarascon-sur-Ariège, nơi sở hữu hệ thống hơn 50 hang động. Sau 
đó thì mọi người mất dấu họ. Vậy họ có giấu kho báu trong các 
hang động này không? Biết bao thế hệ săn lùng kho báu đã từng 
lục tung lâu đài Montségur và các vùng lân cận với hy vọng tìm 
thấy kho báu khổng lồ này nhưng đều không thành công. 


20 


GIÁO PHÁI CATHARE _ 
SỰ THẬT VÀ TRUYỂN THUYẾT 


Lời vu khống của người Thiên Chúa giáo. Những kẻ KH 
của giáo dần Cathare tố cáo họ thờ quý S410" vã có hàn 
động loạn luân, Năm 1180, khi tiến hành chiến dịch dạ 
giáo phái Cathare, Giáo hội Công giáo đã viết phôi lệ hạt 
cáo mang nặng lời lễ lăng nhục như SaU: LạC giáo Âệt Ễ : 
án hôn nhân và cho rằng việc án ở với phụ nữ như : lê 
là không quan trọng, anh trai có quyền ly em gai : Bụ 
¡ có quyền lấ ói chung là bất kỳ người na 
trai có quyền lấy mẹ, nói chung 6 He, kí -tUIEẺ 
cũng có thể lấy bất cứ người nữ nào. Vì chúng cho răng Sể 
thịt là sản phẩm của ma quỷ nên đã dạy mọi người là p : 
hủy diệt những hài nhỉ khi còn trong bao †hai hay vừa mở 
ra đời từ tội ác của người mẹ”. sa. 
Đây chỉ là những lời vu khống, bóp méo ý thức hệ của gia 
phái Cathare. 


__  cẵunn 


Giáo điều thực sự của Giáo phái Cathare. Hệ thần học Carhare chủ 
trương theo thuyết nhị nguyên tức tin rằng có cả Chúa Trời lành lẫn 
Chúa Trời dữ. Việc các tín hữu Carhare công nhận cùng một lúc hai 
Chúa Trời không có nghĩa là họ tôn thờ quỷ Satan như lời người Thiên 
Chúa giáo nói mà trái lại chống đối quỷ Satan kịch liệt mặc dù vẫn 
nhấn mạnh đến sức mạnh của quỷ. Các tín hữu Carhare cho rằng sự 
sống ở cõi nhân gian là do quỷ tạo ra. Nước trời lành không nằm ở cối 
nhân gian. Chính Satan đã buộc các thiên thần hóa thân thành người 
để phủ đầy Trái đất. Trải qua nhiều kiếp và bằng ý chí của mình, một 
người có thể hy vọng trở thành “người hoàn hảo”. Lúc đó linh hồn 
người đó mới thoát khỏi tay quỷ sứ để về với nước trời. 
Niềm tin vào sự tái sinh giúp con người được giải thoát cũng là di sản 
của các tôn giáo lớn ở Đồng phương như đạo Hndu và đạo Souffi (một 
đạo khổ hạnh của người Hồi). 


2MI 


32 


Những kẻ say mê truyền thuyết giáo hội Cafhare cho rằng kho 
báu thực sự của Montségur không phải là kho báu của cải vật chất 
mà là một vật quý giá hơn bất kỳ thứ øì trong lâu đài. Vật báu này 
là chén máu của Đức Ki-tô hay còn gọi là Chén Thánh. Thật ra thì 
câu chuyện này được đặt ra chỉ bởi hai cái tên giống nhau: cái tên 
Montségur làm gợi nhớ đến cái tên Monsaluaf trong truyền thuyết 
chén thánh. Nhưng ít ra thì câu chuyện hư cấu này cũng chứng tỏ 
sức hút mãnh liệt của lâu đài Montségur, một sức hút vẫn tồn tại 
mãi đến tận ngày nay. 


Lời nguyên của 
các chức sắc dòng Đến 


ho đến khi bị vua Philippe le Bel kết tội thì dòng Đền còn giàu 

có hơn cả hoàng gia. Nhờ có nền tài chính phát đạt, dòng Đền sở 
hữu vô số đất đai và tiền của. Nhưng họ đã bị Phillipe le Bel triệt hạ 
sau những cuộc tra tấn và hành hình... Và họ đã để lại phía sau một 
lời nguyền. 


e Là thầy tu kiêm hiệp sĩ.. 

Năm II19 tại Jerusalem, một hiệp sĩ vùng Champagøne tên 
Hugues de Payns cùng vài hiệp sĩ Pháp khác đã cùng với Godefroi 
de Bouillon đứng ra thành lập dòng Đền. Lúc đầu họ lấy tên là 
Đoàn hiệp sĩ nghèo của Đúc Ki-tô, áp dụng giáo điều của thánh 
Augustine đồng thời gia nhập lực lượng cảnh binh để giúp đỡ và 
bảo vệ những người hành hương đến Jerusalem. Vua Jerusalem 
là Baudouin II cho họ cư ngụ trong một lâu đài ngay sát đền 
Salomon cũ. 


Đến năm 1128 thì dòng tu này được công nhận và buộc tuân 
thủ một giáo luật khắt khe: thành viên của dòng tu này phải là các 
hiệp sĩ xuất thân quý tộc, các thầy dòng, linh mục và giáo sĩ. Giáo 
trưởng do các hiệp sĩ bầu lên là người nắm quyền lực tối cao, tuy 
nhiên trong mọi quyết định quan trọng của ông ta phải được sự 
đồng thuận của đại đa số hiệp sĩ trong hội đồng chức sắc cấp cao. 
Môi tỉnh đều có một chức sác địa phương cấp cao chuyên giám 
sát các pháp quan, mỗi chức sắc quản lý một số nhà ở. Trong tất 
cả mọi trận chiến lớn chống dị giáo ở Tây Ban Nha và Palestine 
đều có mặt các hiệp sĩ dòng Đền trong trang phục trắng in hình 


23 


thập tự đỏ. Cuối thế kỷ 13, đế quốc Byzantium tan rã dẫn đến việc 
quân Hồi giáo ùn ùn đổ vào tấn công vùng Đất Thánh. Các hiệp 
sĩ dòng Đền bại trận nên đành phải quay về châu Âu. Các hiệp sĩ 
dòng tu này phải tuân thủ những giáo luật nghiêm khắc do Thánh 
Augustin đặt ra và sau đó được Thánh Bernard hoàn thiện. Các 
hiệp sĩ dòng Đền xem Thánh Bernard là một thành viên đáng tin 
cậy vì ông luôn ca ngợi sự khiêm tốn, tính tích cực và sự nghèo 
khó của các chức sác dòng tu này. Giáo luật dòng Đền buộc các 
thành viên phải tham gia mọi hoạt động nhân văn như thể dòng 
tu này là nơi tổ chức các hoạt động đó. Dòng Đền cũng phải tuân 
thủ một quy tắc nghiệt ngã để làm 
giàu thêm cho mình: chỉ có dòng 
tu mới được sở hữu tài sản còn cá 
nhân thì không. Đồng thời, dòng 
Đền cũng nghiêm cấm mọi khoản 
chỉ tiêu nào làm lợi riêng cho bất 
kỳ thành viên nào trong dòng. 
Cho dù dòng Đền có giàu lên bao 
nhiêu thì các hiệp sĩ cũng vẫn mãi 
nghèo khổ. Nhờ quy định này mà 
không bao lâu sau những khoản 
hiến tặng nhanh chóng đổ vào 
dòng Đền. Các lãnh chúa thi nhau 
để lại tài sản cho dòng Đền. Từ 
phương Đông trở về, các hiệp sĩ 


Jacques de Molay - kẻ đã phát lời nguyễn rủa 
lình ứng lên những người đã đưa ông lên giàn hỏa 


24 


mang theo vô số tài sản cướp được của người Hồi giáo. Vua vùng 
Aragon là Alphonse le Batailleur thậm chí còn muốn nhường cả 
vương quốc cho các chức sắc dòng Đền nhưng bị họ từ chối. Đến 
năm 1270 thì dòng Đền đã sở hữu hơn một ngàn cơ sở nằm rải rác 
khắp nơi. Con số này tăng gấp đôi vào năm 1307. 


e... đồng thời cũng là chủ ngân hàng 

Nhờ số tài sản này mà các chức sắc dòng Đền trở thành các 
chủ ngân hàng lớn, và khách hàng đầu tiên của họ là những 
người hành hương. Ngân hàng của họ là một ngân hàng đặc 
quyền và độc lập hơn với quyền lực thế tục bởi chỉ thuộc quyền 
mỗi Giáo hoàng. 

Các chức sắc dòng Đền phát triển thương mại và bảo đảm an 
toàn tối đa cho giao thương. Do các tuyến đường trong phạm vi 
lãnh thổ dòng Đền ở Trung Đông và châu Âu được các hiệp sĩ 
canh gác rất kỹ nên bọn bất lương không thể cướp bóc được. Vì 
tiền kim loại bất tiện nên các hiệp sĩ đã phát triển hệ thống hối 
phiếu mà các chủ ngân hàng ở Ý từng áp dụng. Các cơ sở dòng 
Đền ở Pháp và ở châu Âu hợp thành một hệ thống chi nhánh ngân 
hàng có mối quan hệ chặt chẽ. 


e... và điền chủ 

Hoạt động của các chức sắc dòng Đền ở miền Đất Thánh thay 
đổi theo thời gian và cuối cùng họ trở thành chủ nhân của những 
cơ ngơi rộng lớn. Họ thường xuyên can thiệp vào việc phân tranh 
của các địa chủ nên bị kẻ thù tố cáo là quá tử tế với các lãnh chúa ở 
Hồi giáo hoặc là chỉ biết bảo vệ quyền lợi của mình. Có một điều 
chắc chán là, giống như rất nhiều dòng tu khác, dòng Đền đang 
dần mất đi những danh tiếng ban đầu. 


25 


Những người giàu có bát đầu hình thành thói quen giao phó 
tài sản của họ cho dòng Đền canh giữ. Thậm chí nhà vua cũng 
giao kho báu của triều đình cho dòng Đền và biến viên kế toán 
của triểu đình thành kế toán của dòng tu này. Ở một số vùng như 
Champagne, các chức sắc cao cấp của dòng Đền trở thành nhân 
viên thu thuế cho triểu đình. Những món tiền kếch sù được trao 
vào tay họ. Ở thời kỳ đỉnh cao, người ta ước tính các chức sắc 
dòng Đền sở hữu hơn hai triệu hecta đất canh tác. Dòng Đền là 
chủ nhân của phân nửa số nhà cửa ở Paris và thu tiền nhà những 
người dân sống ở đó. 


Các binh sĩ dòng Đền tham gia thập tự chính 


26 


e Từ bị thất sủng đến bị vây bắt 

Khi miền Đất Thánh hoàn toàn vuột khỏi tay người công giáo 
thì các chức sác dòng Đền liền lui về Cyprus. Họ cũng có cơ sở 
hay nói đúng ra là “đền thờ” ở phương Tây. Cuối thế kỷ 13, trụ sở 
dòng Đền ở Paris trở thành nơi mà nhà vua chuyên đến vay tiền. 
Đến năm 1307 thì vua Philippe le Bel quyết định giải tán dòng tu 
này để chiếm đoạt tài sản của họ. Quân sư của Philippe le Bel là 
Guillaume de Nogaret được giao phụ trách kết tội và tiêu diệt các 
hiệp sĩ dòng Đền. 

Theo thỉnh cầu của 
nhà vua, Đức Giáo 
Hoàng Clément V 
tiến hành điều tra các 
chức sác dòng Đền. 
Nhà vua thúc đẩy 
nhanh mọi việc bằng 
cách cho binh sĩ bất 
ngờ bát 138 chức sác 
dòng Đền vào ngày 
thứ Sáu 13 tháng 10 
năm 1307. Nhà vua 
hợp tác với tòa án dị 


giáo để lấy cung và tra 


Vua Philppe le Bel 


tấn các hiệp sĩ nhằm 
buộc họ khai nhận đã 
gây nhiều tội ác như thờ cúng thần Baphomet, nhổ nước bọt lên 
thánh giá tại lễ kết nạp vào dòng Đền, giao hợp qua đường hậu 


môn, vxv... 


27 


28 


e Vụ xét xử kéo dài 7 năm cùng nhiều màn hành hình và tra tấn 


Vụ xét xử được bát đầu năm 1307 và mãi đến năm 1314 mới kết 
thúc. Đức Giáo Hoàng Clément V tuy có phản đối hành động của 


nhà vua và nêu ra những bất thường của vụ án nhưng ngài cũng 


không mấy quyết liệt. 


Tuy nhiên, do Đức Giáo Hoàng yêu cầu được đích thân xét xử 


vụ án nên đến ngày L7 tháng 11 năm 1307, các bị cáo được giao 


lại cho ngài. 


Một số hiệp sĩ dòng Đền vì thế đã đánh bạo phản cung lại. 


Nhưng không bao lâu sau, trước sự can thiệp của vua Philippe 


“————_B 


| (ân (uáo đong 
- — Được sự chuẩn y của Giáo 
hội, chúng tôi quyết định 
hủy tên gọi và y phục của 
dòng tu này (.). Từ đây, 
cấm tất cả những ai tham 
gia dòng Đền mặc y phục 
dòng này và hành xử như 
chức sắc dòng Đền (..). Và 
cuối cùng chúng tôi quyết 
định sung toàn bộ tài sản 
của dòng Đền ban cho Bệnh 
viện Saint-Jean ở Jerusalem. 


Vox in excelso, 
3 tháng 4 năm 1312 


le Bel, Đức ngài Clément V 
lại nhượng bộ và giao trả vụ 
án cho tòa địa phương và giao 
việc thanh tra dòng Đền cho 
Văn phòng Giáo hoàng, vốn 
nằm dưới sự kiểm soát của 
nhà vua. Năm 1309, cuộc 
thẩm tra lại tiếp tục. Lần này 
thì các chức sắc dòng Đền ít 
chịu khai nhận hơn so với lần 
trước. 36 tù nhân vì thế đã bị 
tra khảo đến chết. Đến tháng 
Š5 năm 1310 thêm 54 người 
khác bị Đức Tổng Giám Mục 
vùng Sens đưa lên giàn hỏa, 
không phải vì tội danh theo 
dị giáo mà là tội danh quay về 


NA có;‹;-›:o. 


Tại hội nghị giám mục tổ chức ở Vienna tháng 10 năm 1311, 
tuy tội của các hiệp sĩ dòng Đền không được hội nghị công nhận 
nhưng Đức Giáo Hoàng vẫn ra sắc lệnh giải tán dòng tu này. Tháng 
11 năm 1312, Đức Giáo Hoàng giao vụ án các chức sác dòng Đền 
cho ban xét xử nằm dưới sự chủ trì của ba Đức Hồng y. Ban xét xử 
này kết án các hiệp sĩ tù chung thân. 

Nhưng vì giáo trưởng dòng tu là Jacques de Molay và các chiến 
hữu của ông cực lực phản đối đồng thời rút lại lời khai trước đây 
nên triều đình kết án họ là quay về với dị giáo và đưa họ lên giàn 
hỏa vào tháng 3 năm 1314. Của cải của các hiệp sĩ được sung vào 
các bệnh viện dòng phước. 

Tuy nhiên, người của nhà vua đã không tìm thấy vàng bạc hay 
kho lưu trữ tại các cơ sở dòng Đền mà chỉ tịch thu được đất đai 
và dinh cơ của dòng tu này. Vậy kho báu dòng Đền biến đi đâu? 


e Vô số nơi cất giấu bí mật 

Kho báu dòng Đền phần lớn không nằm ở dạng kim loại quý 
bởi dòng tu này đã xuất hết ngân lượng để mua đất đai tài sản. Tuy 
nhiên, số tiền lưu giữ ở mỗi cơ sở dòng Đền cũng đủ để đảm bảo 
các khoản chỉ tiêu và chỉ trả hối phiếu. Ta có thể xem đó là những 
kho báu nhỏ. 

Những chõ giấu tiền hẳn đã được chuẩn bị suốt một thời gian 
dài. Mỗi cơ sở dòng Đền đều được xây trên một hệ thống ngầm, 
nơi mà tiền bạc có thể cất giấu ở nhiều chỗ bí mật. Nhìn mạng 
lưới ao hồ nhân tạo bố trí gần các cơ sở dòng Đền, ai cũng dễ 
dàng nảy ra ý nghĩ rằng kho báu có thể được dấu dưới ao và chỉ 
cần tát cạn là tìm được. Tuy nhiên, những người truy tìm kho báu 
vẫn không đạt được chút tiến triển nào bởi lẽ, chỉ tính riêng khu 


29 


Bí mật của các chức sắc dòng Đền 


Do giàu có và thế lực hơn cả các quân vương, đồng thời lại đảm 


nhiệm cả chức năng tu sĩ và chiến sĩ 


nên các chức sắc dòng Đền 


luôn tạo ra quanh mình những đồn đoán. Sự hiện diện của họ ở 
Jerusalem trong một thời gian dài đã gắn hình ảnh họ với những bí 
ẩn phương Đông và nguồn gốc của Thiên Chúa giáo. 


Giả kim. Người ta nói rằng các 
chức sắc dòng Đền sở hữu chiếc 
Tráp đựng Pháp điển và có thể 
cả Chén Thánh đựng máu Chúa 
trong bữa tối cuối cùng. Họ bị 
cho là nắm giữ những bí mật lưu 
truyền từ thời Thượng có, Gi 
một điều duy nhất chắc chắn l 
có rất nhiều chức sắc dòng Đền 
có nghiên cứu về thuật giả kim. 


mM.aa.e.cỒỚỒ7ẰỄẶTC 


Dòng Đền có giáo luật 
bí mật không? Một vài 
dấu hiệu cho thấy là có. 
Trái với mọi tổ chức tôn 
giáo khác, thời gian tập 
tu ở dòng Đền không cố 
định nhưng chắc chắn là 
có thời gian thử thách rồi 
sau đó tới kỳ thì. 


Biểu tượng phức ta 
về như : 


30 


rừng phương Đông, nơi đặt cơ sở dòng Đền ở Champaøgne, đã có 
không dưới 5Š chiếc ao nhân tạo. Một số ao này sau đó đã bị san 
lấp và trở thành những bãi lau sậy um tùm. 


e Lời nguyền của các chức sắc dòng Đền 

Nhiều tháng sau khi các chức sắc dòng Đền bị hỏa thiêu ngày 
18 tháng 3 năm 1314, khắp Paris người ta vẫn còn nhác lại lời 
nguyền rủa của Jacques de Molay, giáo trưởng dòng Đền, khi 
đứng trên giàn hỏa. Jacques de Molay đã hét lớn: “Hỡi Giáo hoàng 
Clément, tên thẩm phán bất công và đao phủ tàn ác kia, hỡi hiệp sĩ 
Guillaume de Nogaret và hỡi vua Philippe! Trong vòng chưa đây 
một năm ta sẽ đưa các ngươi ra trước tòa án Chúa Trời. Ta nguyền 
rủa các ngươi và con cháu các ngươi!” 

42 ngày sau, Giáo hoàng Clément V từ trần ở tuổi 54 do bị sốt 
và khó thở. Không bao lâu sau, Guillaume de Nogaret, vị quân sư 
khôn ngoan của nhà vua, bị đầu độc chết. Đến đầu tháng 11 thì 
vua Philippe le Bel bị thương trầm trọng trong một tai nạn lạ lùng 
trong khi đang đi săn một mình ở rừng Saint-Maxence. Nhà vua 
hấp hối và băng hà ở Fontainebleau vào ngày 29 tháng II. Trong 
cùng năm đó, “vụ án Tháp Nesles” (liên quan đến việc các nàng 
dâu của nhà vua ngoại tình) làm nước Pháp mất đi một tân hoàng 
hậu. Để có người kế vị ngai vàng, vua Louis X đã sai người ám sát 
người vợ đầu tiên của mình là Marguerite vùng Bourgogne trong 
ngục sau khi phát hiện bà ngoại tình, rồi sau đó kết hôn với công 
chúa Clémence của Hungary. Chưa đầy một năm sau, khi công 
chúa Clémence đang mang thai thì vua Louis đột ngột từ trần sau 
một buổi hoạt động thể thao quá sức. Con trai vua Louis là Jean I 
bị giết chết (bởi Philippe V) khi mới sinh ra được Š ngày. Như vậy, 
“Kẻ sinh sự” (biệt danh của vua Louis X) cai trị chưa đến 2 năm 


31 


32 


còn con trai của ông thì chưa đến một tuần. Người con trai thứ 
hai của Philippe le Bel là Philippe V thì cai trị được 5 năm nhưng 
không có con nối dõi. Đến lượt anh của Philippe V là Charles 
IV cũng chỉ cai trị được 5 năm rồi qua đời mà không có con nối 
đối. Như vậy, cả ba người con trai của Philippe le Bel đều qua đời 
khi tuổi đời còn trẻ. Dòng dõi trực hệ của triều Capéfien đến đây 
là kết thúc. Trong suốt những năm tháng ấy, nước Pháp lâm vào 
hoàn cảnh kinh tế và y tế rất khó khăn. Nạn đói và dịch bệnh (dịch 
hạch đen hay còn gọi là hạch xoài) lấy đi mạng sống của hàng vạn 
người Pháp. Đồng thời, đây cũng là thời điểm khởi đầu Cuộc chiến 
Trăm năm. Người dân Pháp thực sự tin rằng lời nguyền rủa của 
các chức sắc dòng Đền đã phát huy tác dụng. 


e Chìa khóa kho báu phải chăng nằm ở lâu đài Chinon? 

Có lẽ một số kho báu đã được tìm ra, nhưng nhiều người vẫn 
tin rằng bí mật nơi cất giấu kho báu nằm ở lâu đài Chinon. Trong 
lúc chờ hành hình, các chức sắc dòng Đền đã khắc những ký hiệu 
bí mật lên các phiến đá ở nhà ngục. Đó là những ký hiệu mang 
hình trái tim rực lửa, thập tự giá, ba vòng rào, trò chơi nhảy ô, viên 
hồng ngọc. Làm cách nào giải mã các ký hiệu này? Một số người 
cho rằng nếu giải mã được các ký hiệu tối nghĩa đó thì sẽ tìm ra 
được nơi cất giấu báu vật lớn nhất của dòng Đền, tức Chén Thánh. 


Quyền sách mồi lửa 
cho giàn thiêu 


ấm 1486, hai quan tòa dị giáo thuộc dòng Đa Minh là Henrv 
Institoris và Jacques Sprenger đã cho xuất bản tại Strasbourg 
một quyển sách dày mang tựa đề Malleus Maleficarum tức “Chiếc 
búa giáng xuống đầu bọn phù thủy”. Đây là quyển sách qối đầu của 
các quan tòa dị giáo và những phán quan trong cuộc chiến chống lại 
quỷ dữ và các phù thủy. 
e Một dạng tà đạo mới hay làm tay sai cho quỷ 
Theo cách hiểu truyền thống thì phù thủy là những người sử 
dụng pháp thuật để thỏa mãn lợi ích tỉnh thần và vật chất của 
bản thân. Họ là những nhân vật mơ hồ, khi thì làm việc xấu, lúc 


lại trị bệnh cứu người. Nhờ biết 


M A T L E V S pha chế thân dược, họ khiến cho 


- MALEFICARVM. nông dân vừa sợ hãi vừa kính nể. 
MALEFICAS ET EAR, 
nh ch VD Nhưng từ thế kỷ thứ 10 trở đi 


| EX YARIIS AVCTORIRVS COMPILATVš, 


&csageatuos Temen lafl2 đitlbaean, thì họ trở thành kẻ thù của Giáo 


| l|by hưng hờ Eeostesirio PIN AI E DU rô vP 
tem 4h Set Jft/2<ƒ. 


kc, HH, _E. uyichiEm¿ +¬r ở A* ^ . ` h » TA 

1 T222 s. 2 PEEL2 nu HỘI Công giáo vì bị cho là làm 

| Ca x trôn¿ âccesei ewmixessse.... sống lại những tín ngưỡng trước 
TOMV3 FEI M%* Ngz 3. LÁ ` *# 2 ` ~: 

— thời Ki-tô giáo, trở thành những 


 -. Lan ñ to zffn [ 
— 


nhân vật dị giáo, tay sai cho quỷ 
dữ. Năm 1270 tác phẩm Sumna 


Trang bìa của quyển sách 

Malleus Maleficarum, một tác phẩm 
Thư trình bày một nghìn lẻ một phương thức 
srk Tàn tiet6 kEsy chống những người dị giáo. 


| xrg»r 
= CLayEin NoiXLS, rấ kigng Molperlio 'Gall, 


34 


đe Officio Inquisiiomis (Chuyên luận của Văn phòng thẩm tra) ra 
đời và đặt ra những hình phạt dành riêng cho những tín đồ của 
quỷ. Năm 1435, tòa án chống dị giáo xét xử một vụ án nổi tiếng ở 
Toulouse. Sáu mươi ba người gồm cả nam lẫn nữ bị tố giác theo dị 
giáo. Do không chịu nổi nhục hình, họ khai nhận là tôn thờ quỷ 
đữ và từng tham øgia lễ hội phù thủy. Kể từ đó, tội dị giáo và tội 
phù thủy luôn đi liền với nhau. Trong tác phẩm Tracfafus confra 
demonutm inuocafors tức Chuyên luận chống những kẻ phụng thờ quỷ 
sứ xuất bản năm 1450, Jean Vinetti, nhà nghiên cứu hiện tượng 
quỷ thần thời đó xếp thuật phù thủy vào tội danh dị giáo. 


e Giáo Hoàng phát lệnh đàn áp 

Mãi đến nửa sau thế kỷ 15, phong trào đàn áp phù thủy mới 
bùng lên dữ dội. Bản thân Đức Giáo Hoàng cũng tham gia chuyện 
này. Năm 1484, Đức Giáo Hoàng Innocent VIII công bố sắc lệnh 
mang tên Sưwnis desideranfes lên án thuật phù thủy và trao toàn 
quyền cho các quan tòa dị giáo truy lùng những kẻ ngoại đạo. 

Tác phẩm Malleus Malelicarum được xuất bản trong bối cảnh 
này. Tuy nhiên đây không phải là quyển sách duy nhất hướng dẫn 
các quan tòa xét xử tội dị giáo bởi nó chỉ phỏng theo những tác 
phẩm khác cùng loại như Pracfica Officii Inquisitionis (Hướng dẫn 
thực hành cho Tòa án dị giáo) của thẩm phán Bernard Gui thuộc 
Tòa án dị giáo (nhân vật trong tiểu thuyết mang tựa đề Tên của 
đóa hồng của Umberto Eco) và Direcforium Inguisitorum (Sách 
hướng đãn cho các quan tòa đị giáo) do Eymerich biên soạn lại. 


e Phụ nữ - những trợ thủ của quỷ 


Các tác giả của Malleus Maleficarum mô tả thuật phù thủy như 
là một âm mưu của quỷ sứ nhằm tiêu diệt cộng đồng Thiên Chúa 


35 


Hình ảnh phù thủy 
thường gắn liên với nữ giới 


giáo. Họ khẳng định rằng để đạt mục đích, quỷ sứ chủ yếu dựa vào 
sự tiếp tay của phụ nữ. Để chứng minh điều mình nói, hai tác giả 
thuộc dòng Đa Minh đã nhấn mạnh đến tỷ lệ phạm tội rất cao của 
nữ so với nam, tức cứ ba hoặc bốn người nữ bị kết tội này thì mới 
có một người nam. 

Ta nhìn thấy ở đây tư tưởng bài xích phụ nữ hay nói đúng hơn 
là thái độ cảnh giác của Giáo hội đối với phụ nữ khi cho rằng 
những người con gái của bà Eva muôn đời chỉ chuyên đi cám 
đô. Ngoài ra, Giáo hội còn mang tư tưởng kiêng dè tính dục 
mà họ cho rằng phụ nữ là hiện thân. Trong tác phẩm Maileus 
Malelicarum, hai tác giả đã thể hiện thái độ khinh miệt phụ nữ 
trên rất nhiều trang sách. 


3ó 


—_—— 


Lễ hội Sabbat không được đề cập đến trong tác phẩm Malleus 
Maleficarum nhưng theo các nhà nghiên cứu quỷ thần thì 
không lâu sau đó lễ hội này đã trở thành sinh hoạt đặc trưng 
của những “tay sai của quỷ”. Trong hồ sơ của một nữ bị cáo tên - 

Jehennon bị xét xử ở Nancv năm 1602 có ghi lại đoạn sau: 


“Bị cáo khai rằng con quỷ (con quỷ của cô là thầy Perrin) đã dắt bị cáo 
hay nói đúng hơn là đã cðng bị cáo trên vai tại lễ hội Sabbar. Lễ hội 
này tổ chức ở một nơi gọi là Goutte-du-Rupt. Ở đó có một ngọn lửa 
lớn và một bữa tiệc linh đình đang được chuẩn bị [...] 


- Mọi người tập trung tại lễ hội Sabbar làm gì? Có đông người tham 
dự không? 

- Bị cáo khai rằng rất nhiều người đến đó nhảy múa và có nhiều nhạc 
sĩ chơi đàn violon. 

- Bị cáo có thỉnh thoảng giúp các phù thủy làm mưa đá không? 

- Bị cáo trả lời là có. 

- Bọn phù thủy làm mưa đá ra sao và tiến hành những nghỉ lễ nào? 


- Bị cáo khai đã sử dụng những cây đũa nhỏ mà thầy bị cáo đưa cho 
để đập lên mặt nước nhằm tạo ra mưa đá. 


- Bị cáo có biết họ tạo mưa đá với mục đích gì không? 

- Bị cáo nói có, họ làm như vậy để gây tai ương cho vùng Val-Saint- 
Dié [...]” 

Dumont, phụ trách Tòa hình sự của các lãnh địa Lorraine, Bar, 
Bassignv và Trois-Evêchés, l[, Nancy, 1848. 


37 


38 


e Mọi cái ác trên trần gian 

Theo họ thì quỷ sứ đã lợi dụng sự yếu đuối và dâm loàn của 
phụ nữ để quyến rũ và mua chuộc họ. Chúng quan hệ xác thịt 
với họ để biến họ thành tay sai của chúng. Sau khi trở thành phù 
thủy, những ả nô lệ của quỷ sẽ đem đau thương và tai họa gieo rắc 
khắp nơi. Hai quan tòa dị giáo (tức các tác giả của quyển sách) 
luôn nhìn thấy dấu ấn của ma quỷ trong mọi tai họa xảy ra từ cổ 
chí kim. Nữ phù thủy luôn bị xem là nguyên nhân làm cho đàn 
ông bất lực và đàn bà mất khả năng sinh nở, làm các bào thai 
chết non trong bụng mẹ. Ngoài ra họ cũng bị đổ tội là bắt cóc 
trẻ sơ sinh để tế quỷ dữ và dùng phép thuật để biến người thành 
vật (hay tự biến mình thành sói). Họ ếm người lành lặn thành ra 
bệnh hoạn, tàn phế, từ cùi hủi đến đui mù. Họ giết cả người lẫn 
thú không gớm tay. Họ làm rối loạn các hiện tượng thời tiết như 
tạo mưa bão, sấm chớp. 


e Can tội... chữa bệnh 


Các tác giả của Malleus Maleficarum tìm thấy những bà lang chủ 
yếu ở môi trường nông thôn. Do ở thôn quê không có thầy thuốc 
nên mỗi khi bệnh, nông dân chỉ còn biết trông chờ vào các bà 
lang vườn. Tuy nhiên, những kiến thức của các bà lang lại làm cho 


Giáo hội lo sợ. Thường thì “tội” chữa bệnh được gắn với “tội” làm 
cho bệnh nhân đau đớn khổ sở. 

Kể từ đó, tin đồn về những vụ chữa bệnh này luôn được những 
tay săn phù thủy khai thác triệt để. Việc sử dụng bùa phép mang 
dấu ấn dị đoan của các bà lang vườn luôn bị quy cho là tà thuật, 
và người nông dân được khuyến khích tố giác những ai hành nghề 
này. Từ đó, số lượng các bà lang bị tố giác tăng vùn vụt. Mỗi khi 


có người hoặc con vật nào ngã bệnh hay lăn ra chết đột ngột thì 
người ta lại cho rằng đó là do các bà lang ếm bùa. 

Tuy nhiên, trong sinh hoạt của mình, nông dân không bao giờ 
nhắc đến quỷ bởi lẽ quỷ không nằm trong văn hóa nông thôn. 
Chính các quan tòa dị giáo, tức những người thuộc thành phân 
tính hoa, trí thức mới là những kẻ “đưa quỷ về vườn” khi gắn âm 
mưu của quỷ dữ với hoạt động chữa bệnh của các bà lang vườn. 


e Hàng trăm giàn hỏa để thiêu sống những bà lão đáng thương 

Do đó những người nông dân chân lấm tay bùn không hề truy 
lùng quỷ dữ. Theo họ, việc săn phù thủy đồng nghĩa với việc loại 
bỏ những phụ nữ mà họ cho là mang lại bất hạnh. Thường thì 
những phụ nữ này là những bà lão sống đơn độc do không còn 
chồng con, họ hàng. Họ bị nghi ky bởi người làng mà nhìn chung 
là không bần cùng như họ. Dĩ nhiên người làng không nghĩ rằng 
các bà lang già này bán linh hồn cho quỷ. Họ chỉ cho rằng do sự 
nghèo khó, bần cùng mà các bà lang ấy muốn trả thù đời bằng 
cách gây hại cho tài sản hoặc tính mệnh của họ. 

Từ việc kết hợp lối nghĩ của các quan tòa dị giáo với lối sinh 
hoạt của người dân nông thôn mà các giàn hỏa được dựng lên 
ở thế kỷ 1ó và 17 để thiêu sống những bà lang vườn bị kết tội 
phù thủy. 


e Phương pháp chóng vánh và tàn bạo 

Trong tác phẩm Malleus Maleficarwm, các quan tòa dòng Đa 
Minh đã đặt ra một số quy định xét xử những kẻ bị tố cáo là phù 
thủy. Việc khai nhận đóng một vai trò rất quan trọng. Khác với 
các vụ xử những người theo dị giáo, những vụ việc phù thủy thuộc 
thẩm quyền phán xét của Tòa dân sự chứ không phải của Tòa dị 


39 


giáo. Tuy nhiên trình tự tố tụng của Tòa dân sự cũng bất lợi cho 
những kẻ bị tố cáo không kém øì Tòa dị giáo, và ít có trường hợp 
nào được luật sư bào chữa. Các quan tòa giữ kín hồ sơ vụ án, không 
tiết lộ cho bị cáo biết đích xác họ bị tội gì và cũng như không bao 
giờ cho họ biết tên những người đứng ra làm chứng chống lại họ. 

Theo như mô tả trong tác phẩm Malleus Maleftcarum thì trình 
tự tố tụng khởi đầu bằng việc tập trung các nhân chứng để xác 
nhận thông tin. Nếu như các nhân chứng đều xác nhận thông tin 


Một “phù thủy” bị hỏa thiêu 


đó là đúng thì người bị cho là phù thủy sẽ lập tức bị bát. Thường 
thì lúc đầu bị cáo không thừa nhận những điều tố giác nên bị đưa 
đi “thẩm vấn” Thẩm vấn ở đây có nghĩa là tra tấn, mà đã bị tra 
khảo thì mấy ai không mở miệng. Chính vì thế mà “phù thủy” nào 
thì cuối cùng cũng đều thú nhận những điều mà quan tòa muốn 
nghe. Các quan tòa rất xem trọng chuyện bị cáo nhận tội bởi nếu 
bị cáo mà không nhận tội thì tòa sẽ không được quyền tuyên án. 
Nhưng bởi các quan tòa đã định sẵn tội cho “phù thủy” nên họ 
xem việc tra tấn là bình thường. Chỉ một số rất ít người vượt qua 
được cuộc “thẩm vấn”, nhất quyết không nhận tội. Những người 
này sau đó đều bị đày biệt xứ. 


e Tố giác và kết tội hàng loạt 

Bằng nhục hình, các quan tòa khiến nạn nhân phải thừa nhận 
là họ có thỏa hiệp với quỷ Satan, giao cấu với quỷ sứ và chối bỏ 
đức tin nơi Chúa. Các quan tòa cũng buộc họ phải thú nhận có 
sở hữu một loại bột của quỷ dùng để yểm hại người khác. Nạn 
nhân còn bị buộc phải khai ra những tòng phạm vì các quan tòa 
luôn tin rằng phù thủy không bao giờ hoạt động một mình. Để 
chấm dứt những nhục hình đau đớn, nạn nhân có thể tố giác bất 
kỳ ai kể cả cha mẹ, bạn bè. Đến lượt những người này bị công lý 
nghiền nát và khai ra những người khác nữa. Những lời khai này 
đưa các nạn nhân nhanh chóng lên giàn hỏa. Quyển sách Malleus 
Malelicarum quả thực đã hoàn thành sứ mệnh quỷ dữ của nó một 
cách rất hiệu quả. 


e Châu Âu và cuộc săn phù thủy không biên giới 
Thường xuyên tái bản ở Pháp, Đức và Thụy S1, quyển Malleus 
Maleflicarum thành công vang dội. Khổ sách nhỏ, giúp người ta 


41 


42 


TÒA ÁN DỊ GIÁO, 
CÁNH TAY VŨ TRANG CÚA GIÁO HỘI 


Tòa án dị giáo là một tòa án tôn giáo đặc biệt được giao nhiệm vụ 
†ruy tố những người ngoại đạo. Những người này sau đó sẽ được 
chuyển sang cho tòa dân sự nghị án. Thành lập năm 1231 với 
mục đích ban đầu là chống lại những kẻ ngoại đạo thuộc giáo phái 
Cathare và Vaudois, tòa án này sau đó dần dần xét xử cả những 
người mang tội danh phù thủy và thầy bói. Sở dĩ tòa án này được 
đặt tên là /nquisi†ion (Thẩm vấn) vì những người bị tố giác phải qua 
một quy trình thẩm vấn, trong đó quan tòa đóng vai trò quyết định 
trong việc chủ trì thẩm vấn. Quan tòa là người đích thân truy lùng 
những kẻ tình nghi và có quyền triệu tập toàn bộ dân cư một ngôi 
làng. Họ có quyền áp dụng nhiều cách thức để lấy lời khai của kẻ 
tình nghi kể cả dùng nhục hình. Hai hình phạt nặng nhất là tù chung 
thân kèm với tịch thu toàn bộ gia sản, và thường xuyên hơn là đưa 
lên giàn hỏa. 

Tòa án dị giáo phát triển rất mạnh ở Đức và Tây Ban Nha. Tòa án 
dị giáo ở các nơi này nổi tiếng là ăn hối lộ, nhất ở Tây Ban Nha, nơi 
mà quan tòa Torquenada (1485-1494) từng làm mưa làm gió khiến 
ngay cả Đức Giáo Hoàng Siste IV cũng phải lên tiếng phản đối. 


mang nó theo và tra cứu dễ dàng trong các phiên tòa. Dọc suốt thế 
kỷ 16 và 17, nó hướng đạo cho một cuộc săn lùng phù thủy không 
thương tiếc. Ngoài ra, nó còn tạo cảm hứng cho nhiều tác phẩm 
tương tự, tất cả nhằm bào chữa cho vô số các phiên tòa. 

Xuyên suốt châu Âu, cuộc chiến chống phù thủy diễn ra rầm rộ 
với một sự nhiệt tình và háo hức hiếm thấy. Không khí khủng bố 
đôi khi làm dấy lên những cuộc bạo loạn. 


^— J4 Mnliny Ề 


c-Ă....... vu ` ” 


Bắt “phù thủy” 


Chính ở Đức cuộc bạo loạn đãm máu nhất đã diễn ra. Sự tàn 
bạo của các quan tòa lên đến mức khiến cho người dân nổi dậy và 
nhiều thẩm tra viên đã bị ám sát, trong đó có thẩm tra viên cuồng 
tín Conrad de Marbourg. 

Sau khi đạt đến cực đỉnh vào đầu thế kỷ 16, những cuộc săn này 
bắt đầu giảm dần cho đến cuối thế kỷ 17. Nhưng do diễn ra quá 
khốc liệt trong một thời gian dài nên khái niệm “săn phù thủy” vẫn 
sống động trong tâm trí loài người cho đến tận ngày nay, nhưng 
với hàm ý là những cuộc săn lùng độc đoán và bất công. 


43 


Quỷ xuất hiện ở Salem 


ào tháng 3 năm 1692 tại làng Salem ở bang Massachusetts 

(Mỹ), nhiều phụ nữ bị bắt và bị tố cáo là “phù thủy”. Người đứng 
ra tố giác họ là những bé gái. Chúng khai rằng các “bà phù thủy” này 
đã ếm bùa chúng. 
e Những biểu hiện đầu tiên của quỷ 

Đầu năm 1692 hai bé gái tên Elizabeth Parris 9 tuổi và Abigail 

'Williams 12 tuổi - một là con gái và một là cháu gái của linh mục 
Samuel Parris - đột nhiên có những triệu chứng cấp tính như co 
giật, nghẹt thở, mất khả năng nghe và nói. Chúng gào thét, chân 
tay co quắp. Linh mục Parris buộc chúng cầu nguyện và nhịn ăn 
nhưng do chúng vẫn không khỏi bệnh nên ông phải đưa chúng 
đến chỗ bác sĩ William Griggs. Bác sĩ Griggs cho biết căn bệnh 
của chúng là do ma quỷ gây ra. 


e Dấu ấn của quỷ 

Sau đó không lâu, hai thiếu nữ khác là Ann Putnam và Mary 
'Wilcot, cùng 16 tuổi, cho biết họ cũng mắc các triệu chứng tương 
tự. Hai nạn nhân của căn bệnh kỳ quái này khẳng định họ bị 
những thế lực ma quỷ tra tấn và nhận ra hình dạng những con 
quỷ đã hành hạ họ. Họ cho rằng một con quỷ là cô gái nô lệ lai tên 
Titube được đưa về từ Barbades còn hai con quỷ kia là hai bà già 
nhiều tai tiếng tên là Sarah Good và Sarah Osburn. Có 4 chủ trang 
trại xác nhận lời khai của các thiếu nữ và thề là họ từng thấy ba kẻ 
tình nghi này làm những chuyện lạ lùng. 

Những bị cáo này vốn đã không được láng giểng có cảm tình 
cho lám. Một người trong số họ có một cái mụn cóc trên mặt và 


44 


cái mụn này được xem là dấu ấn của quỷ. Ngày 21 tháng 3, cô bé 
Abigail đang ở trong nhà thờ thì đột nhiên lăn đùng ra đất và hét 
lên rằng cô nhìn thấy một con chim vàng đang mổ thức ăn trên 
tay bà Martha Corey, một phụ nữ nổi tiếng đáng kính. Chuyện 
này gây lo lăng cho nhiều người đến mức ngay ngày hôm đó hai 
quan tòa thuộc địa đã tức tốc đến nhà làng để thẩm vấn những kẻ 
tình nghi. 

Titube thú nhận điều mà mọi người muốn nghe. Cô khai đã 
từng nhìn thấy quỷ hiện hình khi thì dưới lốt thú lúc lại trong 
hình hài người đàn ông tóc bạc. Bà Martha Corey thì ngược lại 
nổi giận nói rằng “Mọi người không nên tin lời bọn trẻ con ăn 
nói hàm hồ!” 


Cả hai phụ nữ này sau đó bị chuyển đến nhà giam ở Boston. 


Phiên tòa xử ŒGeorge Jacobs, một trong số những người làng bị hành quyết năm 1692 


Xaxt. © 
kê. 


M XS NV X 


k 
kì 
l2 


e Tố cáo hàng loạt 


Các cô bé khai rằng ở Salem còn nhiều phù thủy khác chưa bị 
vạch mặt. Từ đó mọi người bí mật rình rập nhau xem ai là phù 
thủy. Đến tháng 4 thì số vụ tố cáo tăng cao. Các quan tòa cho tổ 
chức những buổi đối chất ở nhà thờ. Đầu tiên vị mục sư đọc kinh 
cầu nguyện. Các bé gái được xếp ngồi cách các quan tòa không 
xa và sát cạnh các bị cáo. Các nghi can này bị giải từ Boston đến. 
Từng người lần lượt bước vào nhà thờ, tay bị kèm chặt bởi hai lính 
canh ở hai bên. 

Họ được lệnh nhìn thẳng trước mắt chứ không được nhìn bất 
cứ ai. Tiếp đó người ta kiểm tra xem họ có đọc được kinh Lạy Cha 
không. Các bé gái sau đó được lệnh tiến lại gần và chạm tay vào 
người họ. Nhưng thình lình chúng lại lên cơn: nhìn thấy một “phù 
thủy” căn môi, chúng bắt chước theo y hệt rồi gào lên khóc. 


Vụ án “phù thủy” ở Salem trên màn ảnh lớn 


Trong một buổi đối chất ở nhà thờ có viên đại úy Nathaniel Cary 
đến dự vì vợ ông nằm trong số các bị cáo. Khi vợ của Nathaniel bị 
Abigail điểm mặt, ông ta định đứng lên phản đối nhưng bị quan 
tòa đuổi ra. Sau đó vị quan tòa này ra lệnh xiểng chân vợ viên đại 
úy và giải người phụ nữ đáng thương này về Boston. Nhưng viên 
đại úy đã kịp thời giúp vợ tẩu thoát và nhờ thế mà cứu được mạng 
sống của bà. 


e Những ké vô tội hy sinh oan uổng 

Tháng Š năm ấy, ngài Wiliam Phips, tân thống đốc thuộc địa 
đến từ London để thành lập hội đồng xét xử tội phạm hình sự đặc 
biệt. Chủ trì hội đồng này là thẩm phán Stoughton, một người nổi 
tiếng khát khe. Ông ta được giao trọng trách điều tra tình hình 
tại Salem và có hành động nghiêm khác. Một bức thư của mục sư 
Cotton Mather, cha linh hướng của xứ thuộc địa Mỹ, đã đề nghị 
'William Phips nên hết sức thận trọng. 

Phiên tòa họp rất nhiều lần vào tháng 6. Đến ngày 30 tháng ố 
thì có 5 người bị kết án và sang đến ngày 19 tháng 7 thì họ bị đưa 
đi hành quyết. Trong số người này có Rebecca Nurse. Lúc đầu cô 
được xử vô tội nhưng vì Abigail'Williams và nhiều người khác kêu 
gào thảm thiết nên các quan tòa phải đổi phán quyết và lần này 
họ phán Rebecca có tội. Đến tháng 8 và tháng 9 năm 1692, lại có 
thêm nhiều nạn nhân khác bị hành quyết. 

Hơn 20 nạn nhân gồm cả nam lẫn nữ cho đến lúc chết vẫn 
một mực kêu oan. Một số nạn nhân, trong đó có Martha Corey, 
trước khi chết đã nói lời tha thứ cho những kẻ tố cáo mình. Trước 
cuộc tàn sát đãm máu đó, cộng đồng bắt đầu chia rẽ. Quan tòa 
Stoughton cho rằng ông ta chỉ thực thi nhiệm vụ còn linh mục 
Cotton Mather thì từ chối hợp tác với các quan tòa. Trước tình 


47 


48 


Phiên tòa xét xử các nữ phù thủy ở Salem, bang Massachusetts 
(tranh in litô của Georee Waker) 


hình đó, thống đốc Phips tỏ ra lo lắng nên đã viết thư cho đức vua 
xin ý kiến (lúc đó nước Mỹ còn là thuộc địa của Anh). Nhưng vì 
phải mất rất nhiều thời gian thư mới đến được phía bên kia Đại 
Tây Dương cho nên để tránh điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trước 
khi quá muộn, ngài thống đốc đã ra quyết định ân xá cho tất cả 
mọi người. 

Đến đầu năm 1693 thì tòa án Salem giải tán. Tất cả mọi người 
ở Salem được lệnh nhịn ăn và sám hối. Các cuộc hành hình kết 
thúc từ đó. 


e Khôi phục danh dự 


Vì sao các quan tòa lại để bị lôi kéo vào những hành động quá 


đáng như vậy? Phải chăng họ muốn mượn tay cái tòa án đặc biệt 
này để củng cố uy quyền hòng nắm giữ xứ thuộc địa này chặt hơn? 
Thực ra thì một số quan tòa thực sự tin vào hành vi và lời khai của 
các bé gái sống ở Salem. Nhưng chẳng bao lâu sau, niềm tin của 
họ vào các bé gái này hoàn toàn tan biến. Một vài quan tòa nhận 
rõ sai lầm của mình và đã đứng ra tạ lỗi trước công chúng. 

Có lẽ câu chuyện kinh hoàng này đã góp phần đẩy nhanh cộng 
đồng thanh giáo ở Mỹ đến chö suy tàn. Về mặt cá nhân, cô Ann 
Putnam, một trong những cô gái đầu tiên đứng ra tố giác các nạn 
nhân, đã nhìn nhận vào năm 1706 là mình bị “quỷ Satan lợi dụng”. 


THỜI CỦA NGHI KY, TỐ GIÁC VÀ BUỘC TỘI 


Những vụ xét xử phù thủy ở New England (khu vực phía Đông nước 
Mỹ, nơi những đoàn người di cư đầu tiên đặt chân đến) khởi đầu 
cùng với đợt di dân thứ hai đến Mỹ trong thập niên 1650. 

Từ năm 1647 đến năm 1663 có sáu người bị xử tội phù thủy và bị 
treo cổ ở nơi bây giờ là bang Massachussetts. Một trong số các nạn 
nhân là Margaret Jones. Bà bị tố cáo là làm bệnh nhân đau đớn, ói 
mửa và đọc được suy nghĩ của người khác. Mặc dù không ngớt kêu 
oan nhưng cuối cùng bà vẫn bị hành hình năm 1648. Những buộc 
tội tại tòa luôn khởi đầu từ những lời tố giác của láng giềng. 

Vụ xét xử đình đám nhất là vụ xử Ann Hibbins ở Boston. Ann là em 
gái một cựu thống đốc. Tuy là một phụ nữ thông minh nhưng do lận 
đận trong cuộc sống nên cô lúc nào cũng bực bội cau có và vì thế 
mà cô bị láng giềng ghét bỏ và tố cáo cô là phù thủy. Trong lần xét 
xử đầu tiên, các quan tòa phán cô vô tội nhưng cô tiếp tục bị kiện 
lên tòa trên. Khi ra đến tòa án Boston thì các quan tòa buộc phải 
qhép cô vào tội chết do sức ép của công chúng. 


đá” 


Ù 


t lh TỂN II la \\ 


Nhiều ng) nữ bị hành hình sau uụ xét xử ở Salem. Nguyên do là vì họ bị các bé gái 
tố giác là họ yếm bùa chúng. 


Cô đứng trước công chúng xưng tội và nói rằng cô ân hận vì đã 
làm hại những người phụ nữ mà trước đây cô tố giác. “Tôi có lý 
do để tin rằng những người này vô tội và không làm øì sai quấy”, 
CÔ nói. 

Năm 1710, một hội đồng được thành lập nhằm mục đích bồi 
thường cho gia đình các nạn nhân và trả quyền công dân cho 
những người đã chết. 


$0 


52 


Urbain árandlier 
là sứ giả của quý? 


N ăm 1632, 17 nữ tu thuộc tu viện Loudun (Pháp) đột nhiên gào 
thét rồi nói rằng họ bị quỷ ám. Họ cho rằng cha xứ giáo phận 
Loudun là Urbain Grandier đã đưa đường cho quỷ đến nhập vào 
người họ. Hai năm sau ngày Cha Grandier bị tố cáo, tòa kết luận 
là ông sử dụng ma thuật và đưa ông lên giàn hỏa. Tuy nhiên, hiện 
tượng quỷ ám ở các nữ tu vẫn tiếp diễn. 


e Những hiện tượng kỳ lạ gây chấn động 

Vào đêm 21 tháng 9 tại tu viện dòng thánh Ủrsule, nữ tu viện 
trưởng Jeanne des Anges cùng hai nữ tu chợt nhìn thấy hồn ma của 
Cha Moussaut, vị linh mục nghe 
xưng tội đã qua đời vài tuần trước 
đó vì bệnh dịch hạch. Những 
ngày sau đó ở tu viện xảy ra nhiều 
hiện tượng lạ, khi thì một quả 
cầu đen bay xẹt qua phòng ăn, 
lúc lại một hồn ma tản bộ ngoài 
hành lang. Đến đầu tháng 10 thì 
một số nữ tu đột nhiên có biểu 
hiện điên loạn. Họ gào thét và lăn 
đùng ra đất. 

Chẳng bao lâu sau cả tu viện 
đều bị như thế. Các linh mục tức 


Chân dung Cha Urbain Grandier 


tốc đến và nhanh chóng kết và 


luận rằng các nữ tu dòng đặc \ 
thánh Ursule bị quỷ ám. „) 4Í “Wị vời bị lắc #ïJ À 
Theo nhận định của các NT TH biết MÔ ï 
linh mục thì quỷ Lucifersế „ n Sử tên vẽ ¬S _ 
đề-S 3 5A h X TY IỆ) ..i 
không thể hiện hình nếu \ AÄ th khô Âm 
Xv LÍ hư sHdt wự hờ KỶ Hư 
như không được pháp sư , m°ậo kỳ 4 lo | 
triệu hồn, do đó nhất thiết 7/2 - re 
phải tìm cho bằng được : ⁄ tnle 
được kẻ gây ra hiện tượng - _= c © | 
ma quỷ đó. g | 


: tai TIẾT v07 117604 qmed@t 


xÉ£ j¿AJfA/ẤƑ 
e Tội đồ lý tưởng: một cha 
xứ đẹp trai và phóng đãng 


Linh mục các địa ph s 
vn cài các địa T Bhệc Bản thỏa uớc bán linh hồn cho quỷ 
và từ kháp nước Pháp đổ của Urbain Grandier 


xô đến tu viện. Họ tổ chức 

nhiều buổi lễ trừ tà nhằm truy lùng con quỷ và tìm kiếm kẻ đã 
triệu nó về. Ngày 11 tháng 10, một nữ tu trong lúc đang bị một 
con quỷ tên Astaroth nhập vào người đột nhiên thốt ra cái tên 
Urbain Grandier. Đây là tên của cha xứ nhà thờ Saint-Pierre-du 
Marché ở trung tâm thị trấn Loudun. Sau khi kẻ tội đồ được nêu 
tên, các nữ tu khác cũng liên tiếp lặp lại cái tên này. Tin đồn nhanh 
chóng lan kháp thị trấn: Urbain Grandier là phù thủy! 

Dân chúng từ lâu đã có cái nhìn không tốt về Cha Urbain 
Grandier. Mặc dù ông cao lớn đẹp trai, rất thông minh lanh lợi và 
luôn thu hút cử tọa mỗi khi bước lên giảng đàn, nhưng mọi người 
đều chê trách tính phóng đãng của ông, nói chính xác hơn là việc 
ông quan tâm quá mức đến các nữ giáo dân. 


e VỤ việc trở thành vấn đề chính trị 

Mặc dù Cha Grandier chưa từng đặt chân vào tu viện dòng 
thánh Ursule nhưng cả thị trấn chỉ kháo nhau mỗi chuyện đó. Các 
nữ tu dòng Ủrsule vốn biết ông cũng bát đầu mơ tưởng về ông. 
Thị dân ở Loudun phê bình ông là cao ngạo và nhiều tham vọng. 
Các linh mục dòng Capucin ở Loudun cũng lợi dụng chuyện này 


_ “Điều kỳ diệu là khi người ta ra lệnh bằng tiếng Latin cho con quỷ - 
-_ nhập vào bà Jeanne des Anges chắp tay lại thì người ta nhận thấy | 
| vị nữ tu như bị bắt buộc chắp hai tay vào nhau một cách run rấy. - 
Khi bánh thánh được đưa đến miệng con quỷ thì nó gầm lênvàra _. 
.__. sức đẩy ra. Sau khi lệnh cho con quỷ không được làm bất cứ điều gì 
_. bất kính thì biểu hiện điên loạn chấm dứt và bánh thánh được nuốt 
- xuống dạ dày. Rồi người ta nhìn thấy bụng nạn nhân cuộn lên như... 
muốn nôn thốc bánh thánh ra ngoài nhưng khi nạn nhân được lệnh _- 
không được làm thế thì cơn dâng trào lại lắng xuống. [..] | 


Khi con quỷ được lệnh khai tên của nó thì người bị nhập trở nên 
kích động hơn. Nạn nhân rụt đầu, le luỡi, thổi phù phù và khạc nhổ 
| rồi nâng người lên cao khỏi mặt đất. [...] | 
- Cơ thể nạn nhân nằm úp xuống nhưng cánh tay thì bị vặn ngược ra Ỉ 

sau và người thì văn vẹo dữ dội, tay chân quấn chặt lấy nhau, ngay 

cả hai lòng bàn chân cũng ép chặt vào nhau như thể chúng bị dán 
..... dính lại và bị một sợi dây thừng lớn cột chặt khiến nhiều người cho 
| dù có cố gắng đến mấy để tách ra cũng không thành công”. 


| 

Ỉ 

Biên bản được lập bởi Đức Ngài Laubardemont, __ 

Ỉ phụ trách thẩm vấn vụ án Grandier. . 


%4 


Một cảnh trong phim Quỷ ám của dạo diễn William Friedkin, 1973 


để đổ vấy tội cho Grandier là người viết bài đả kích Đức Hồng y 
Richelieu. 

Tháng 9 năm 1633, nam tước vùng Laubardemont, ủy viên 
của Hồng y - bộ trưởng, tình cờ đến Loudun vì một sứ mệnh 
không dính dấp gì đến chuyện quỷ ám. Nhưng khi đến nơi ông 
ta nghe được câu chuyện các nữ tu lên cơn hoảng loạn và các tu 
sĩ liên tục đăng đàn trừ ma, mà người bị cho là gây ra việc này là 
cha xứ nhà thờ Saint-Pierre. Quay về Paris, Laubardemont tức 
thì lập hồ sơ luận tội Grandier. Ngày 8 tháng 12, vị nam tước này 
quay trở lại Loudun. Lần này ông được Đức Hồng y Richelieu 
trao toàn quyền thông báo quyết định xét xử Cha Grandier cho 
toàn thể thị trấn. 


$SŠ 


SỐ 


HOANG TƯỞNG MA ÁM 


Trong tâm thần học người ta gọi “hoang tưởng ma ám là hiện tượng 
hoang tưởng có hệ thống mà đối tượng của nó là ma quỷ và những 
qì liên quan đến ma quỷ như địa ngục, tư tưởng bị đày xuống địa 
ngục, những cuộc tấn công từ ngoài vào hay ngay bên trong cơ thể. 


Vào thế kỷ 17 ở Pháp thường xuyên xảy ra hiện tượng lên cơn điên 
loạn xuất phát từ hoang tưởng ma ám. Hiện tượng này lan tràn 
khắp các tu viện nữ và liên quan trực tiếp đến thời kỳ xử tội những 
người được cho là sử dụng ma thuật. Diễn tiến của mọi vụ xử đều 
giống nhau trừ vài tình tiết nhỏ. Đầu tiên là một linh mục bị tố cáo 
là do quỷ phái đến để quyến rũ tinh thần hay hành hạ tinh thần của 
một hay nhiều nữ tu, sau đó những người trừ tà được điều đến đuổi 
tà ma, tiếp theo là tin đồn lan rộng và các cơn điên loạn không ngớt 
tăng lên, rồi vị linh mục bị kết tội làm tay sai cho quỷ, bị tra tấn và 
cuối cùng bị thiêu sống. 

Ngoài các cơn cuồng loạn ra thì cũng cần phải ghi nhận bối cảnh 
chung của thời đó, thời kỳ mà người phụ nữ bị áp đặt một cuộc sống 
khắc khổ cả về thể xác lẫn tinh thần (chủ yếu là do bị dồn nén tình 
dục), và cũng là thời kỳ mà hàng ngàn giàn hỏa được dựng lên để 
thiêu sống những phụ nữ nào bị xem là chịu sự tác động của ma quỷ 
hoặc bị cho là lầm lỗi. Tất cả những cái đó ít nhiều gây ra sự nổi loạn 
có ý thức nhằm chống lại những đại diện đầu tiên của hệ thống này: 
đàn ông và các linh mục. 


e Công chúng chứng kiến cảnh trừ tà ma 

Vừa đặt chân đến Loudun, Laubardemont lập tức cho bát Cha 
Grandier ngay hôm sau. Ông khám xét nơi ở của cha xứ nhưng 
không tìm thấy gì. Suốt tháng I năm 1634 ông chỉ để thời gian 
lấy lời khai nhân chứng. Từ ngày 4 đến ngày I1 tháng 2, ông 


tiến hành thẩm vấn Grandier. Cha xứ không nhận mình hành 
nghề phù thủy và từ chối trả lời các câu hỏi của Laubardemont. 
Trong thời gian này, các nữ tu ở tu viện vẫn tiếp tục bị quỷ ám. 
Laubardemont quyết định tách họ ra xem xét từng trường hợp 
một. Việc này đã lôi kéo đám đông đổ xô đến xem trừ tà. Các bác 
sĩ được Laubardemont triệu đến quan sát những người bị quỷ ám 
đều kết luận như nhau: “chúng tôi nhận thấy là tất cả những điều 
này vượt ra ngoài thể chất và khả năng tự nhiên.... Điều này có 
nghĩa các nữ tu là nạn nhân của hiện tượng siêu nhiên. 


e Thỏa hiệp với quỷ 

Phiên tòa được mở ngày 8 tháng 7 năm 1634. Mười hai quan 
tòa thuộc nhiều tòa án nhỏ trong vùng được chỉ định xét xử vụ 
này. Trước tòa, họ đọc biên bản ghi lại quá trình thẩm vấn của 
Laubardemont, trong đó ông tra hỏi những người bị quỷ ám và 
tìm “bằng chứng khác thường” trên cơ thể Cha Grandier. Vết sẹo 


Nhân vật bị quỷ ám trong bộ phim The Exorcism của William Friedkin 


$7 


ở ngón tay cái cha xứ bị họ đổ 
cho là do Cha cắt tay lấy máu 
ăn thể với quỷ. Việc cha xứ mất 
cảm giác ở một bên vai chứng 
tỏ thế lực ma quỷ đã xâm chiếm 
một phần cơ thể của Cha khiến 
cho phần cơ thể đó không còn 
theo quy luật tự nhiên. Tất cả 
những bằng chứng này được 
xem là yếu tố quyết định để 
luận tội cha xứ. Sau khi ông 


Cảnh một nữ tu bị lên cơn trong một bộ Bị tra tân, các quan tòa đã lấy 
phim vê vụ án Urbain Grandier được bằng chứng chỉnh. Đó 


là bản thỏa ước mà Cha Grandier đã ký với nhiều con quỷ khác 
nhau. Không ai rõ Cha Grandier có viết hoặc ký vào bản thỏa ước 
này không, hay nó hoàn toàn là giả tạo. 

Đến § giờ sáng ngày 18 tháng 8 các quan tòa bắt đầu tuyên án. 
Hai tiếng sau, Laubardemont đến nhà ngục tìm Cha Grandier. 
Cha xứ bị tra tấn dã man và trưa hôm đó bị giải ra giữa chợ, nơi mà 
giàn hỏa đã được dựng sẵn. 


e Mọi chuyện lắng xuống 

Sau khi Cha Grandier qua đời nhiều năm, các nữ tu vẫn tiếp tục 
lên cơn điên loạn cho đến khi bà Jeanne des Anges - người lên cơn 
nặng nhất - đột nhiên trở thành một người sùng tín có khả năng 
tiên tri do được Chúa nhập vào. Nói chung bà được xem gần như 
là một nữ thánh... 

Trong chuyến đi vòng quanh nước Pháp, bà được dẫn đến giới 
thiệu với Đức Hồng y Richelieu và vua Louis XIII năm 1638. 


$ố 


TỪ VỤ NÀY SANG VỤ KHÁC 


Nếu như trò phù thủy thường thấy ở những người cùng khổ ở 
nông thôn thì hiện tượng quý ám lại thường xảy ra với các cư 
dân thành phố và giới tiểu tư sản. 

Vào đầu thế kỷ 17, hàng chục vụ tương tự đã xảy ra ở các vùng 
của Pháp: Bretagne, Franche-Comté, Lorraine, Alsace, Poitou, 
Béarn, Provence... Người bị quỷ ám thường là phụ nữ hơn là nam 
giới. Một số phụ nữ sau khi bị quỷ ám đã trở nên nổi tiếng, như 
Nicole Aubry, Jeanne Féry, Marthe Brossier. 

Trong tất cả các vụ xử liên quan đến quý ám thì nổi đình nổi đám 
nhất là vụ xử linh mục C. Gaufridy ở Aix-en-Provence. Vụ xử này 
kéo dài suốt hai năm từ 1609 đến 1611. Linh mục Gaufridy bị 
nữ tu Madeleine de Mandol và nữ tu Louise Capel tố cáo. Nữ tu 
Madeleine sau đó bị kết tội phù thủy và kết thúc cuộc đời trong 
ngục tối. Một năm sau, một quyển sách ra đời tường thuật lại chỉ 
tiết câu chuyện trên. Không loại trừ khả năng quyển sách này 
đã ảnh hưởng đến những vụ tương tự xảy ra sau đó, nhất là vụ 
Xảy ra ở khu ngoại thành Saint-Jacques trong giai đoạn từ năm 
1621 đến 1622, vụ xảy ra ở thị trấn Loudun trong giai đoạn từ 
năm 1632 đến 1640, vụ xảy ra ở thị trấn Louviers từ năm 1642 
đến 1647 và vụ xảy ra ở tỉnh Auxonne từ năm 1658 đến 1663. 


$9 


Ma lực nào gây co giật 
những người ở Saint-Médard? 


T: năm 1727 đến năm 1732, xung quanh ngôi mộ của một viên 
trợ tế ở nghĩa trang Saint-Médard tại Paris liên tục xảy ra nhiều 
hiện tượng khỏi bệnh kỳ diệu cùng những cảnh co giật toàn thân 
biểu thị lòng sùng tín. 


e Phải chăng là hậu quả của cuộc tranh luận về giáo lý Jansen? 

Kẻ gây ra điều tiếng đó là viên trợ tế Erancois de Pâris. Ông qua 
đời năm 1727, hưởng dương 37 tuổi. Bởi khi sinh thời ông luôn 
gần gũi với tầng lớp tiểu thị dân Paris và được họ kính trọng nên 
khi lâm chung ông được xem như một vị thánh. 


Ẩ ` 
IS t12Á0000T0GG/T1D98IGWEKION320HM0199/.100403812/6 Ấy vậy mà con 


` †————S— = |1 người mẫu mực có 
HE .._ cuộc sống khổ hạnh 
và luôn giúp đỡ 
những người khốn 
cùng ấy lại là thành 
viên tích cực của 
dòng Jansen. 

Trên nguyên tắc 
thì “vụ Jamsen” đã 


Tranh vẽ của PG. de Pézenas 
thể hiện cảnh một người 
._ chữa bệnh bằng co giật 


ó0 


được đóng lại kể từ khi 
Đức Giáo Hoàng ký sắc 
lệnh nigenifus lên án “dị 
giáo” vào năm 1713. Sắc 
lệnh này bác bỏ những 
luận thuyết về ân sủng 
và tiền định của dòng 
]ansen, tuy nhiên nó vẫn 
không thể buộc các tín 
đồ Jansen ở Pháp im 
lặng. Tại đây, luận thuyết 
]ansen không còn là cuộc 
tranh luận thần học dành L 
cho tầng lớp thượng lưu SA ấn - : 
nữa mà đã được phổ biến T4“h của ñG. de Pézenas: giữ tay chân của 

một người co giật 
rộng rãi. Tầng lớp tiểu thị 
dân giờ đây rất quan tâm 
đến dòng phái này và sùng kính giới tu sĩ dòng Jønsen bởi tỉnh 
thần hiến dâng của họ. 

Và thế là một phái bao gồm đây đủ từ giám mục, tu sĩ, linh 
mục đến cả những người thế tục được lập ra dưới thời Nhiếp 
Chính nhằm mục đích kêu gọi Giáo Hoàng xem xét bãi bỏ sắc 
lệnh Ứnigenifus, chính vì thế mà họ được đặt tên là “những người 
kêu gọi” Một số người đứng đầu phái này sau đó bị khai trừ hoặc 
truất phế sau khi lên tiếng kêu gọi bãi bỏ sắc lệnh vào những 
năm 1717, 1720 và 1727. Mà người đứng ra ký tất cả các đơn 
thỉnh cầu này lại là Francois de Pâris. Lế nào một kẻ thuộc một 
nhánh phái bị Giáo hội và chính quyền lên án lại có thể được 
công nhận Thánh? 


ó1 


e Đầu tiên là phép 
_ mâu... 


Năm 1727 bát đầu 


| r kue ~ + 
Aệt người (M@/MØ f1... có nhiều trường hợp 
L (° đ/ất — khỏi bệnh kỳ lạ xảy 


“Xơ Francoise lên cơn co giật, vành ra xung quanh ngôi 
thường lệ xơ yêu cầu mọi người giúp 
đỡ. Xơ ngồi trên nền gạch, hai bên là hĩa t : 
hai cô gái. Mỗi cô kéo một bên vú xơ nà nh lon BẠO diện, tên 
hết sức lực và để đạt hiệu quả cao hơn, .... đó nhanh chóng trở 
___ hai người khác kéo vai hai cô này tức . thành điểm hẹn của 
__ cả thấy có đến bốn người tham gia _ những người thuộc 
Í Trợ sUfP NIGUh SuUỐt Đài gian bài) - đủ mọi thành phần xã 
Francoise thét to: “Kéo mạnh vào! Bứt 
ral” Xơ đưa hai tay lên đầu và dùng 
móng tay cào cấu như muốn rứt da 
rứt thịt. Rồi xơ đưa hai bàn tay đặt lên 
bụng, lấy sức móc ruột gan. Cuối cùng 
xơ lấy hai tay chẹn chặt lấy cổ như thể 
tự bóp cổ mình. Trán xơ nhăn lại, lỗ mũi 


mộ của PDPâris Khu 


hội đến đây để xem 
hoặc để chữa bệnh. 
Có người nằm ngay 


trên mặt ngôi mộ để 
chữa bệnh nhưng có 


phình to, da mặt tím ngắt và hai chân. người chỉ đến để lấy 
cứng đờ như thể đang bị treo cổ.” . __ đất xung quanh ngôi 
(Hồ sơ lưu trữ quốc gia của Pháp) —_ mộ về làm thuốc bôi 


hay cao dán. 


Đến ngày 1Š tháng 
7 năm 1731 thì cuộc tranh luận bát đầu bùng nổ. Các tín đồ Jamsen 
thì lợi dụng những lời đồn về những ca khỏi bệnh nhiệm mầu để 
quảng bá cho dòng phái của mình, còn Đức Giám mục thành phố 
Paris thì khẳng định trong một sắc lệnh rằng việc chữa bệnh này 
là giả và buộc mọi người phải ngưng ngay việc thờ cúng các thánh 
tích này. Hai mươi ba linh mục đã trình lên Đức Giám mục một 
đơn thỉnh cầu xin công nhận bốn phép mầu mà rất nhiều người 


ó2 


tận mắt chứng kiến nhưng các chức sắc giáo hội chỉ đáp lại bằng 
sự im lặng. 


e... rồi đến hiện tượng co giật 

Thế là hiện tượng này bông nhiên thay đổi. Kể từ đó, bệnh nhân 
chỉ khỏi bệnh sau khi trải qua những cơn co giật dài đau đớn. 
Những cơn run rẩy không thể kềm chế đi kèm tiếng rên la thảm 
thiết và tiếng xương kêu răng rắc khiến mọi người xúc động mạnh. 
Thân thể các bệnh nhân bị một sức mạnh thần bí uốn cong và vặn 
vẹo tứ bề như thể họ bị quỷ nhập, mắt của họ trợn ngược lên, còn 
miệng thì sùi bọt mép. 

Đôi khi binh lính triều đình còn chứng kiến nhiều cảnh tượng 
không mấy đẹp mắt. Một người cho biết từng chứng kiến cảnh 
các thiếu nữ khá xinh đẹp và quyến rũ bị những người đàn ông 
viện cớ cứu giúp họ để lạm dụng tình dục bởi lẽ các thiếu nữ này 
“luôn ở trong tư thế hở cổ hở ngực, váy thì kéo xệch xuống dưới 
còn hai chân chổng ngược lên trời... trong suốt hai ba giờ liền” 


Tranh khác thế kỳ 18 mô tả cảnh chữa cơn co giật bằng bạo lực. 


ó3 


Khi được hỏi ý kiến, các quan ngự y trong triều đều cho đây là 
trò bịp bợm. Vì e sợ xảy ra tình trạng hõn loạn nên triều đình ra 
lệnh đóng cửa nghĩa trang ngày 29 tháng I năm 1732. 


e Chuyện không dừng ở đó 

Một số người tiếp tục lên cơn co giật ngay tại nhà, trong hầm 
rượu hay giữa các nơi công cộng trước sự chứng kiến của nhiều 
người. Các cơn co giật cũng thay đổi bản sắc. Thân hình các bệnh 
nhân co rút dữ dội khiến cơ bắp như thắt lại. Cơn co giật trở thành 
một màn tra tấn thực sự. Thân xác cứng đờ của người bị co giật 
biểu thị nỗi khổ hình của Chúa Jesus. Cảnh những người chứng 
kiến xúm vào cứu giúp bệnh nhân bằng cách đạp lên người, đánh 
đập và kéo duõi tay chân họ ra quả thực chẳng khác chi nhục hình. 
Sự đau đớn mà người bệnh gánh chịu là cái giá mà họ phải trả để 
chứng tỏ tính xác thực của “phép mầu” 

Người ta ngày càng xa lánh mộ Pâris. Những người co giật thì 
bị bắt giam, bị cả tối cao pháp viện lẫn các tín đồ Jansen lên án và 
gạt ra ngoài lề xã hội khiến họ không còn biết nương tựa vào đâu. 
Kể từ đó, họ yêu cầu được chữa trị bằng cách lấy gậy sắt, đao kiếm 
hay những vật sác bén khác quất vào người. 


e Giai đoạn cuối của sự hành xác: đóng đỉnh trên thập tự giá 

Từ năm 1745 trở đi chỉ còn lại một vài cộng đồng cuồng tín co 
giật là còn hoạt động lén lút. Thái độ thờ ơ của triều đình, của giới 
tăng lữ và của công chúng khiến họ quyết định tiến đến một cảnh 
giới cao hơn là đóng đinh trên thập tự giá. Nhiều người thường 
xuyên tự hành hạ bằng cách tự đóng đinh trên thập tự giá và xem 
đây là thử thách lớn nhất để thân xác họ hoàn toàn đồng nhất với 
Đấng Cứu Thế lúc Người đang chịu khổ hình. 


ó4 


ạI 


† sống | 


ê 


người ch 


Xác ướp từ lòng đất chui ra 


8ñ"“YPất cả những người chết chôn ở nghĩa trang này đều đội mồ 

j K# ra khỏi quan tài suốt cả ngày. Trước mắt mọi người, họ 
đứng bất động, không lộ chút cảm xúc. Chỉ đến khi buổi lễ long trọng 
chấm dứt họ mới quay về với nấm mồ của mình. Hiện tượng này năm 
nào cũng tái diễn và không ai ở Cairo là không biết chuyện này”. 

e_ Địa điểm và thời gian mỗi nơi mỗi khác 

Năm 1483 là năm mà lần đầu tiên có một người châu Âu tên B. 
de Breydenbach kể lại sự kiện quái dị này. Theo ông thì hiện tượng 
này năm nào cũng xảy ra ở ngay tại nghĩa trang Cairo. 

Trong suốt ba thế kỷ, từ thế kỷ 1Š đến thế kỷ 18, các du khách 
phương Tây mỗi khi từ đây về đều kể lại sự kiện huyền bí đó. 
Nhưng địa điểm xảy ra sự kiện này lại thay đổi theo từng thời đại 
khác nhau. Lúc đầu, địa điểm đó được cho là ở tả ngạn sông Nile 
nhưng sau đó lại được cho là ở hữu ngạn sông Nile, gần các ngôi 


Một xác ước Ai Cập 


mộ cổ khổng lồ của các pharaon. Trong số những người đội mồ 
sống dậy có cả người Hồi giáo, người Công giáo và người Ai Cập 
cổ đại. 

Thời điểm xảy ra sự kiện thần bí này cũng thay đổi. Ở thế kỷ 15, 
hiện tượng sống dậy được ấn định vào ngày Thứ Sáu Thánh tức 
ngày giỗ của đức Ki-tô. Duy chỉ có độ dài thời gian diễn ra hiện 
tượng này là thay đổi. Nó có thể kéo dài ba ngày, trước ngày Chủ 
nhật của lễ Phục Sinh và đôi khi kéo dài đến hai hoặc ba tuần sau 
ngày Thứ Sáu Thánh. 


e Người chết quay về thăm người sống 

Theo lời kể của các du khách phương Tây từng tận mắt chứng 
kiến hiện tượng này hoặc từng nghe kể lại từ chính miệng người 
Ai Cập thì người chết có khi xuất hiện nguyên mình, có khi hiện 
về với chỉ một phần cơ thể như đầu, tay, cánh tay, chân, bàn chân... 
Thân mình và chân tay người chết không di chuyển mà đột nhiên 
từ lòng đất trồi lên rồi ở lại bất động trên mặt đất hồi lâu, mãi sau 
mới bị nuốt đi dưới cát. 

Theo như lời kể của một du khách ở cuối thế kỷ 16 thì có rất 
đông người kéo đến chứng kiến “cảnh tượng kỳ lạ và rùng rợn 
này” Họ thuộc đủ mọi tôn giáo. Cả người Công giáo lẫn người 
Hồi giáo và người Do Thái giáo đều đến đó để chiêm ngưỡng sự 
kiện huyền bí. Người thì cầu nguyện, người thì đánh bạo chạm 
tay vào mình hoặc tay chân người chết, nhưng phần đông chỉ dám 
đứng nhìn. 

Mọi người tụ tập đông đảo và chơi đùa vui vẻ như thể đây là 
một phiên chợ lớn, một số người ngủ lại. Nhiều người bán hàng 
cũng có mặt để bán đồ ăn thức uống cho mọi người. Đến chiều tối 
thì mọi người cùng nhau hát hò nhộn nhịp. 


ớ7 


ó8 


AI CẬP - XỨ SỞ CỦA NGƯỜI CHẾT 


Từ 3000 năm TCN, người Ai Cập đã tin là có đời sống ở kiếp sau. Họ 
nghĩ rằng thi thể người chết nhất thiết phải được bảo tồn nguyên 
vẹn để có thể chuyển sang kiếp sống mới. Chính vì thế mà họ đã 
sáng chế ra kỹ thuật ướp xác. 

Sau khi moi hết ruột gan và óc của người chết ra bảo quản riêng, 
xác chết được ướp narronif (natri cacbonat) để cho khô lại. Sau đó 
người ta bồi thuốc lên xác ướp, nhồi vải vào trong, lấy vải liệm bọc 
lại và cuối cùng là lấy băng vải lanh quấn kín. Những người nghèo do 
không có điều kiện ướp xác cầu kỳ nên áp dụng lối ướp xác tự nhiên 
là vùi dưới lớp cát nóng bỏng của sa mạc. 

Truyền thống ướp xác này không ngừng lôi cuốn các du khách đến 
thăm Ai Cập kể từ thời kỳ của sử gia Hérodote ở thế kỷ thứ 5 TCN. 
Truyền thống này xem ra khá gần qũi với huyền thoại về người 
chết sống lại ở Cairo. 


Xác ướp sống lại là một đê tài hấp dẫn cho điện ảnh. 
Trong ảnh là áp-phích phim The Munumy. 


NHỮNG KẺ ĂN XÁC CHẾT 


Trong khi người Cairo sững sờ và thán phục trước thuật ướp xác 
của tổ tiên mình thì, cùng thời đại đó, người Âu lại chẳng ngại ngùng 
gì “xơï” luôn thi thể các xác ướp cổ như một cách để trị bệnh. Món 
thuốc xác ướp này được chuyển đến các nhà bào chế thuốc theo ba 
dạng: dưới dạng từng mảnh thi thể xác ướp, dưới dạng cao đen, và 
dưới dạng bột lấy từ tro xác ướp. 


Có lễ vì không muốn tốn công tìm xác ướp mà một số nhà bào chế 
đã lấy những cái xác dễ tìm ở bất kỳ nơi đâu để làm thuốc cho khách 
hàng. Vào cuối thời Trung cổ, xác ướp được xem là một loại thần 
dược có khả năng chữa trị đủ các chứng đau nhức từ đau bao tử đến 
đau do chấn thương. Chẳng bao lâu sau, loại thuốc này được các 
thầy thuốc ghi toa tràn lan cho bệnh nhân. Vua Francois | của Pháp 
là một trong những người tiêu thụ thuốc này nhiều nhất. Đi đến đâu 
nhà vua cũng kè kè mang theo nó. 

Việc mua bán xác ướp tiếp tục phát đạt đến cuối thế kỷ 17. Đến 
thời kỳ này, do bị áp thuế quá nặng nên các nhà bào chế ở Ai Cập 
đành phải giải nghệ. 

Ambroise Paré, nhà giải phẫu học vĩ đại người Pháp sống vào nửa 
sau thế kỷ 16 đã lên án gay gắt việc lấy xác ướp làm thuốc. Sau 
khi giải thích cho đồng bào của ông hiểu rằng người Ai Cập xưa ướp 
xác cha mẹ và bạn bè không phải để cho họ trị bệnh tiêu hóa, ông 
khẳng định rằng chữa bệnh bằng xác chết là việc làm còn tồi tệ hơn 
cả làm điều ác và thứ thuốc này chỉ khiến cho người bệnh thêm đau 
đớn và nôn mửa. 


ó9 


e Là Thượng đế, Quỷ sứ hay lái đò sông Nile? 

Trước khi xảy ra hiện tượng ma quỷ hiện hình này, vào ngày 
Thứ Sáu Thánh người ta nhìn thấy một điều kỳ diệu. Một luồng 
ánh sáng xuất hiện trong một nghĩa trang cổ của người Copt 
(người Ai Cập theo đạo Công giáo) hoặc của người Công giáo 
báo trước việc người chết sống lại ngay trong ngày Chủ nhật của 
lễ Phục sinh. 

Người ta kể lại rằng ở Cairo, những người đội mồ dậy là những 
kẻ lúc xưa đã hoài nghi không tin vào sự phục sinh. Để trừng phạt 
họ hoặc để cảnh cáo những người còn sống, Chúa đã buộc họ 
phải hiện hồn. Các du khách phương Tây thì cho đây là sự hiện 
hình của quỷ chứ không phải là ước nguyện của Chúa. 


Một nghĩa trang ở Ai Cập 


Những người bướng bỉnh hay nói cách khác là những người 
duy lý luôn tỏ ra nghỉ ngờ và cho đó là trò lừa đảo. Họ nói rằng 
thân hình và bộ xương người chết chỉ nhô lên khi người quan sát 
quay lưng đi. Một số người còn cho rằng chính những người lái đò 
Ai Cập đã dựng chuyện người chết sống dậy để đưa được nhiều 
du khách qua sông Nile. 


Vải 


z2 


Đạo Voodoo chế tạo âm binh 
như thể nào? 


ho đến nay đạo Voodoo vẫn rất hiện hữu trong đời sống người 

Haiti, nhất là tầng lớp bình dân. Nó cuốn hút nhờ các nghỉ thức 
pháp thuật và thuật tạo âm binh. Âm binh là một dạng người chết 
sống dậy mà các pháp sư “boko“ cho rằng họ có thể lôi được từ dưới 
đáy mồ lên để làm nô lệ cho họ. 


e Người nông dân biến thành âm binh 

Ngày 30 tháng 4 năm 1962, Clairvius Narcisse thấy sốt và 
đau nhức người nên đến bệnh viện Albert-Schweitzer để khám, 
nhưng tình trạng của anh ngày càng tồi tệ đi. Đến ngày 2 tháng 
5 thì hai bác sĩ thông báo cho cô em gái Angéline của anh biết là 
anh đã qua đời. Thi thể anh được đặt trong phòng lạnh của bệnh 
viện rồi sau đó được đưa đi chôn cất tại một nghĩa trang gần làng 
vào ngày 3 tháng S§. 

Mười ngày sau, một tấm bia đá được dựng trên mộ anh. 

Mười tám năm sau, tức năm 1980, Angéline đột nhiên gặp một 
người đàn ông xưng mình là anh trai quá cố của cô. Anh nói anh 
ra nông nỗi này bởi vì đã cãi vã tranh giành quyền thừa kế với một 
người anh trai khác, và người anh này đã thuê một boko biến anh 
thành âm binh. Anh vẫn còn nhớ rõ giây phút mình hấp hối, nhớ 
tiếng than khóc của Angéline và nhớ cả cái cảm giác trôi bồng 
bềnh phía trên thân xác của mình. Sau đó anh kể rằng anh ra khỏi 
quan tài và sau khi sống dậy đã bị đưa đến một vùng ven của mũi 
Haiti, nơi anh bị buộc làm rẫy trong một đồn điền suốt nhiều năm 
trời cùng với các âm binh khác. 


z3 


Ếm bằng châm kim hình nộm là một trong những “bài” nổi tiếng của đạo Voodoo. 


e Trở về cuộc sống 


Mặc dù biết rõ tình trạng của mình nhưng Narcisse không thể 
phản ứng lại mà cứ sống vất vưởng như trong cõi mơ bởi anh có 
cảm giác như mọi thứ đều diễn ra rất chậm. Anh vẫn ăn uống 
bình thường, chỉ có điều là bị cấm tuyệt đối không cho ăn muối. 
Narcisse chỉ dám nghĩ đến chuyện quay về làng khi nào người anh 
trai qua đời bởi vì anh rất sợ con người này. Tuy nhiên, anh không 
muốn kể tên những kẻ đã lôi anh ra khỏi mộ và bắt anh làm nô lệ. 
Quả thật, theo đạo Voovoo thì chỉ sau khi người luyện âm binh 
chết đi các âm binh mới được giải phóng khỏi cái thế lực bát họ 
làm tù binh. 

Câu chuyện này lan rộng đến mức, vào năm 1981, một tốp 
phóng viên của hãng tin BBC đã tức tốc đến nơi để điều tra. 
Ông Lamarque Douvon, giám đốc trung tâm tâm thần và thần 


73 


NGHI LỄ CỦA ĐẠO VODD00 

ĐƯỢC TIỀN HÀNH RA SA0? 
Theo tín ngưỡng V⁄oodoo thì Thượng đế (Chúa tế vĩ đại) nằm ở trên 
tất cả và là người tạo ra các linh hồn (gọi là ?oz”) phục vụ cho con 
người. Sau lễ rửa tội Thiên Chúa giáo, tín đồ Voodoo được đặt dưới 
sự bảo vệ của một loa gốc” tức một dạng linh hồn hộ mệnh cho gia 
đình. Đến khi thụ pháp thì tín đồ này chuyển sang một nhân dạng 
khác và phải phục vụ ?oa chứ” tức người đảm nhiệm hướng dẫn tín 
đồ đó trong cuộc sống. Trong nghi lễ trao quyền chỉ phối cho foa 
chủ, người ta thường giết gia súc và gia cầm để tế lễ. 
Nhóm chủ lễ bao gồm một “ga” tức thầy tế Voodoo (hoặc một 
“mambo“ nếu là một nữ tế), một “boko“ tức người pháp sư có khả 
năng làm ra cái thiện hoặc cái ác và cuối cùng là “người sói” tức vị 
pháp sư. Nhóm người này luôn đi cùng nhau không thể tách rời. 


kinh ở thành phố Port-au-Prince - người rất quan tâm đến đạo 
Voodoo từ thập niên 1950 - quyết định kiểm chứng lời khai 
của Narcisse. Ông cùng các thành viên trong gia đình Narcisse 
chuẩn bị một loạt câu hỏi mà chỉ họ mới biết rõ câu trả lời. 
Những câu hỏi này được soạn ra nhằm mục đích lật tẩy mọi 
trò bịp bợp. Tuy nhiên Narcisse đã trả lời đúng từng câu hỏi. 
Đến lúc đó ông Douvon buộc phải tin chuyện này là thực. Do 
cả gia đình Narcisse lẫn dân làng đều không muốn gặp lại anh 
nên Narcisse đành phải vào dưỡng đường Douvon và sau đó gia 
nhập Hội Truyền giáo Baptist. 


e Chuyện gì đã xảy ra cho Clairvius Narcisse? 
Các nghiên cứu mới đây cho thấy một số chất có thể làm chậm, 
hầu như ngưng hoàn toàn, nhịp tim của một người sống để khiến 


Z4 


họ bề ngoài giống như đã chết. Pháp sư và các trợ tế sau đó chỉ 
việc chờ gia đình người chết đi khỏi để đào mồ lấy xác lên và 
chiếm đoạt luôn thân xác “người chết” 

Điều đáng chú ý là những người bị biến thành âm binh thường 
là những người bê bối, hay dính líu đến việc tranh giành đất đai 
hoặc là tham lam quá mức, bắt cóc vợ người, vu khống kẻ khác... 
và bị những hội kín ở Haiti như hội Bizango kết án. 

Narcisse quả thực đã dính đến việc tranh chấp quyền thừa kế 
với một người anh và bị người này bắt phải trả một cái giá rất đắt. 


Sọ Voodoo 


Z5 


Bột tạo âm binh 


Các nhà nghiên cứu tin rằng các pháp sư ở Haiti sử dụng một loại 

bột đặc biệt để biến nạn nhân thành âm binh. Chất độc dược này 
thường được đổ vào giày hay đổ lên lưng nạn nhân để nótừtừ _ 
ngấm vào da thịt. 


76 


“ 


Bí ẨN XUNG QUANH 
CÁC 


DÂN TỘC, NGÔN NGỮ 
VÀ NÊN VĂN MINH 


NHỮNG LỤC ĐỊA BỊ NHẬN CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC, NHỮNG NGUỒN 
GỐC LẠ LẪM, NHỮNG NGHI LỄ KHÓ HIỂU, NHỮNG TẬP TỤC KỲ 
QUÁI.. ĐÓ CHÍNH LÀ NHỮNG GÌ MÀ PHẦN 2 CỦA TẬP SÁCH NÀY 
MUỐN GIỚI THIỆU CÙNG BẠN. LỊCH SỬ CÁC DÂN TỘC DÀNH TẶNG 
NHỮNG Bí ẨN LỚN KHÔNG LỜI GIẢI CHO TẤT CẢ NHỮNG AI THÍCH 
PHIÊU LƯU VÀ CÓ ÓC HIẾU KỲ. 


Bản thân các xã hội đôi khi cũng phải tái cấu trúc hoặc dàn xếp 
với quá khứ. Các nguồn gốc thì lại mơ hồ và dĩ nhiên 
khó diễn dịch. Từ cổ chí kim, đã có biết bao nhân chứng chỉ 
nhìn thấy những gì mình muốn thấy, chỉ tin vào những gì mình 
muốn tin, để rồi lên án tất cả những gì đi ngược lại với văn hóa 
của mình. Tuy nhiên, vẫn có một điều chắc chắn: tiến bộ 
khoa học và sự phát triển của ngành dân tộc học không hề 
sập cửa với các ước mơ. Chúng luôn dang rộng đôi tay 
để đón nhận mọi nhà phiêu lưu giàu nhiệt huyết. 


các nền văn minh 
đã mất 


Vương quốc bí mật 
chìm sâu trong biên nước 


qhe hấp dẫn quá! Một nền văn minh vĩ đại ra đời, phát triển, rồi 

đột ngột biến mất, không để lại chút dấu vết! Atlantis! Đó là cái 
tên mà người ta không ngứớt bàn tán suốt nhiều thế kỷ. Cái tên đó 
gợi cho ta hình ảnh một hòn đảo bí ẩn ngập trong nắng ấm, nơi có 
một dân tộc thượng đẳng đã sáng lập ra một nền văn minh rực rỡ 
và... ngắn ngủi. 


e Lời thuật của Platon 

Vào khoảng năm 3SS TCN, hai tác phẩm theo thể đối thoại của 
Platon mang tên Tímée và Crifias là những văn bản đầu tiên biện 
dẫn sự tồn tại của Atlantis. 


Trong Tïímée, một người 
họ hàng của Platon là 
Critias đã kể lại câu chuyện 
mà ông ta nghe được từ ông 
nội của ông, mà ông nội của 
ông thì nghe được từ ông 
cố và ông cố này thì được 
chính nhà hiển triển Hy Lạp 
Solon thuật lại. Vào năm 
590 TCN, khi Solon đang 
ở Ai Cập, ông đã được một 


Nói lửa uà sóng thân 
nhận chìm Atlantis 


thầy tu ở đền Sais kể lại câu chuyện như sau: 9000 năm trước có 
một hòn đảo mang tên Atlantis. Hòn đảo này nằm bên kia dãy Cộf 
Hercule (Gibraltar ngày nay) và là “cửa ngõ đi ra Đại lây Dương”. 
Atlantis “lớn hơn cả Libia và châu Á gộp lại” (với người Hy Lạp 
thời đó, câu này phải hiểu là “lớn hơn Bác Phi và Tiểu Á gộp lại”). 
Ta có thể từ đảo này đi sang các đảo khác để rồi đi đến một lục địa 
lớn ở phía trước các đảo ấy (châu Mỹ chăng?). 

Lịch sử của dân tộc sống trên đảo Atlantis như sau: Với khát 
vọng mở mang bờ cõi, các vị vua hùng mạnh và giàu có của 
Atlantis đã chinh phục hai bờ Địa Trung Hải, xâm chiếm Libia 
và Ai Cập rồi tiến sâu vào châu Âu, đến tận xứ Tyrrhenia (Tây Ý). 
Nhưng cuối cùng họ bị đẩy lui khỏi các lãnh thổ này và bị quân 
Athens đánh bại (điều này gợi nhớ về các cuộc chiến giữa người 
Hy Lạp và Ba Tư trong giai đoạn từ 492 đến 488 TCN). Không 
bao lâu sau, tại đây xảy ra nhiều trận động đất dữ dội đi kèm với 
nhiều thảm họa khiến xứ Atlantis kiêu hãnh bị dìm sâu dưới lòng 
đại dương. 


e Ngày tàn của Atlantis 


Theo Platon thì chỉ qua một ngày một đêm Atlantis đã biến mất 
dưới lòng đại dương sau một biến cố địa chất. Xuất phát từ giả 
thuyết cho rằng hòn đảo này thực sự tồn tại, nhiều học giả đã cố 
gắng lý giải sự biến mất của Atlantis. Lý giải đơn giản nhất là một 
vụ phun núi lửa. Nhưng khó ai tin nổi rằng một vụ phun núi lửa - 
dù đữ dội cách mấy - lại có thể trong một ngày nhận chìm toàn bộ 
hòn đảo có quy mô theo như lời thuật Platon trong Crifias. Một 
số học giả đã đưa ra giả thuyết về một thiên thạch khổng lồ rơi 
xuống Trái đất, gây nên đợt sóng thần lớn nhất lịch sử nhân loại, 
một đại họa cũng na ná như câu chuyện huyền thoại về trận Đại 
hồng thủy. 


61 


Mô phỏng Kinh đô của Atlantis dựa theo mô tà của Platon. 


Mô phỏng hiện đại uê Atlantis. 


82 


Đất nước Atlantis mà Platon mô tả trong C7ifias được phân 
chia thành nhiều quận. Những con kênh vắt ngang dọc lãnh thổ 
này đều tụ về kinh đô hình tròn của nó. Ngay giữa kinh đô là nơi 
vua cư ngụ, trước đó cũng là nơi trú ngụ của vị thần cai quản biển 
cả. Đó là một thành trì cũng hình tròn, đường kính khoảng độ 
Skm. Những vòng tròn đồng tâm đất và nước nối với nhau bằng 
những đường hầm và cầu vượt tạo nên một kiến trúc hoàn mỹ 
với những đền thờ, dinh thự, công trình công cộng và thậm chí cả 
trường đua. 


e Đền thờ Poséidon, thần biển cả 
Ngôi đền kỳ vĩ nhất chính là đền thờ thân Poséidon. Toàn bộ 
mặt ngoài ngôi đền được phủ bạc còn mái thì dát vàng. Các vòm 
bên trong ngôi đền được chạm trổ bằng ngà rồi khảm lên vàng bạc 
và hợp kim quý (một loại kim loại khá bí ẩn mà người ta đoán là 
đồng hoặc hợp kim đồng/vàng). Ngôi đền được trang trí nhiều 
tượng vàng, trong số đó có một tượng lớn hơn hẳn so với các 
tượng khắc, thể hiện thân Poséidon đang đứng trên một cỗ xe kéo 
bởi 6 con ngựa có cánh. Bức tượng lớn đến mức chạm cả vòm đền. 
Mô tả của Platon cho thấy sự cường thịnh của Atlantis, một đất 
nước mà dưới sự lãnh đạo của các 
bậc minh quân đã đem lại an vui 
hạnh phúc cho mọi thần dân. 

Do tác phẩm Crifas viết dở 
dang nên ngoài những mô tả trên 
không ai biết gì hơn về hòn đảo 
này. 


Thân Biển cả Poséidon 


. P7 


(4W {dt tHỖ (á của í 


(0/1 


-_ Phải, Solon ạ, đó là cái thời trước khi thành phố này bị nước hủy 
____ hoại, một thành phố hùng cường nhất trong chiến tranh (..). Vào 
thời đó, người ta có thể băng qua biển này (Đại Tây Dương?) để 
đến đó. Trên biển, ngay phía trước cái ngõ hẹp mà ta gọi là Cột 
Hercules, có một hòn đảo (...) Các chúa đảo nơi đây đã lập ra một | 
đế chế huy hoàng và vĩ đại (..) Nhưng một thời gian sau ở đây đã 
Xảy ra những trận động đất kinh hoàng và những cơn tai biến. Chỉ 
Sau một ngày một đêm, toàn bộ quân đội đã bị chôn vùi dưới lòng 
đất còn đảo Atlantis thì chìm sâu dưới đáy biển và biến mất hoàn 
toàn. Nguyên nhân khiến cho mãi đến nay ta vẫn khó thám hiểm... 
đại dương này đó là vì ta bị cản trở bởi lớp bùn dày dưới đáy biển 
do hòn đảo lắng xuống khi bị biển nuốt chứng. ¬ 


JƑ——— = Min ée ị l 


e Thành phố lý tưởng 

Ngày nay, tác phẩm này của Platon được cho là tác phẩm không 
tưởng đầu tiên, trong đó tác giả sử dụng lối nói ẩn dụ nhằm bi 
thảm hóa sự sụp đổ thần tốc của một nền văn minh rực rỡ (ở đây 
là nền văn minh đảo Creta), một sự sụp đổ tương tự như sự suy 
vong của Athens, mặc dù với Athens thì sự suy vong đã đến một 
cách chậm rãi hơn. Nhưng thành phố lý tưởng mà triết gia Platon 
mô tả phải chăng là hoàn toàn do ông tưởng tượng ra hay có dựa 
theo một truyền thuyết lịch sử nào đó? Cuộc tranh cãi này đến 
nay vẫn chưa đi tới hồi kết. 


r 


Triết gia Aristote ở thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên khẳng định 
Atlantis chỉ là một huyền thoại. Nhưng một môn đồ của Platon 
thì lại khẳng định rằng ông đã nhìn thấy ở Sais những chữ tượng 
hình ghi lại câu chuyện từng được kể cho nhà hiển triết Solon. 


84 


Ở “thế kỷ của 
những khám phá vĩ 
đại” (thế kỷ 15-16), 
một số học giả đã 
táo bạo lập luận rằng 
hòn đảo của Platon 
chính là châu Mỹ. 
Gần đây, các triết 
gia đã sử dụng cách 
Hiếp cận của Phion „mmuX0Đ tiaHh lung ý u#tAMEniiailr 
để mổ xẻ khái niệm _ ;/¿ø, Tiên lòình là bản đồ “Đảo Atlantis” của nhà bản đồ 


“thành phố lý tưởng” học người Pháp Guillermo Sanson uẽ năm 1661, chỉ rõ 
` Nam Mỹ chính là Atlantis 


Năm 1762, triết gia 
người Anh Erancis Bacon cho ra đời tác phẩm Tân Aflantis (Noua 
Aflanfis), một dạng tiểu thuyết khoa học trong đó con thuyền của 
những người đi biển được gió đưa đến một vùng đất hoang vu và 
cập vào một hòn đảo lạ, trên đó ngự trị một vị chúa đảo anh minh 
biết đem hạnh phúc đến cho muôn dân trên đảo. Trong khi giáo 
sư Olav Rudbeck người Thụy Điển nhìn thấy ở hòn đảo này một 
ẩn dụ về đất nước của ông, nơi được xem là cái nôi của văn minh 
nhân loại (Afland hay Manheim, 1679-1702) thì thi hào Jacint 
Verdaguer người Catalan lại biến vùng đất thất lạc này thành một 
mục tiêu âm thầm của Christopher Colombus (Aflantida, 1877). 
Cho đến nay huyền thoại Atlantis vẫn tiếp tục tạo nguồn cảm 
hứng cho những đề tài không tưởng triết học cùng những câu 
truyện giả tưởng lãng mạn. Đầu thế kỷ 20, nhà văn Pháp Pierre 
Benoit cho ra đời một tác phẩm mang tên Affanfide trong đó hòn 
đảo bí mật được đặt ngay giữa lòng sa mạc Sahara. Trong truyện, 
hai sĩ quan đi lạc đã bị nàng Antinéa khêu gợi giữ lại trên đảo. 
Quyển sách này nhanh chóng trở nên nổi tiếng. 


8§ 


~ P. - ^ ÌM 
NHỮNG NÊN VAN MINH BỊ NHẠN CHÍ 
TRONG BIEN NƯỚC 


Một số lục địa khác cũng chia sẻ với Atlantis cái danh tiếng đáng 
buồn là “bị biển nhấn chìm”. 


ẻ một vùng đất bị F 
Í_ Lemuria. Câu SE H0 Đề tên ni [Vperborea, Fl/perborea 
chìm dưới lòng # : mi hẩm của một nhà hiện đã chìm sâu dưới lớp 
từ thế kỷ 19. Đó 3 út lệ Shin: băng giá Nó hẳn phải năm 
vạn vật học người nh một loài vượn cáo BÀ đó tại khu VỰC Bắc 
đặt tên Lemur!2 . hiện ở Madagascar Bé, nội mà rất Xưa trước 
Say tố M020 BH | | cung nh mu 
ề sia. Đề ä 
ngời Mon an | | vạ nhọn Dư 
hấp dẫn bởi Tin SêC" người †o lớn có trên hòn đảo bao quanh 
dân của LemUfri2 là hhai cảm. Theo bà, Xứ bởi những đấy núi cao 
khả năng thần giao „ ng biển hàng triệu nây đều có sắc đẹp tuyệt 
ca ng ời sống sót đã trần... 


á ộ† số ngươ và 
năm trước nhưng một địt ó | MEBK=m===.CO 


tìm được đường sang Trung 


họ chính là các cư dân của Ấn Độ. 


E 


Lục địa Mu. Vào đầu thế kỷ XX, trong lúc đang dịch một 
tác phẩm codex Troano của người Mava, giáo sĩ người 
Pháp Étienne Brasseur de Bourbourg tin rằng ông đã 
phát hiện ra ý nghĩa của biểu tượng M và U mà ông cho 
rằng chúng ám chỉ một lục địa cổ có tên là Mu. Sau này, 
đại tá John Churchward cũng cho biết trong thời gian 
phục vụ trong quân đội Anh đồn trú tại Ấn Độ, ông đã 
được các tu sĩ Hindu cho biết về bí mật của Mu. Các tu 
Sĩ này dạy ông đọc ngôn ngữ của vùng đất thất lạc trên 
những văn bản khắc đá giấu trong những ngôi chùa ở 
Ấn Độ và Mexico... Theo đại tá Churchward thì lục địa bí 
ẩn này nằm trên Thái Bình Dương và trải dài từ eo biển 
Bering đến Úc và từ Ấn Độ đến bang California, Lục địa 
này đã chìm xuống đáy biển cách đầy 12.000 năm. 


Tượng bán thân của Platon. Triết gia Từ Lạp này là 
` tác giả của quyển sách đầu tiên viết uề Atlantis. 


ATLANTIS Ở ĐẦU? 


Nếu như ta công nhận Atlantis thực sự hiện hữu chứ không phải là 
một câu truyện hoang đường thì một vấn đề sẽ lập tức nảy sinh: 
vùng đất Atlantis đó chính xác nằm ở đâu? 


Từ châu Mỹ đến Bắc Âu. Một số 
người đặt Atlantis vào Nam Mỹ, 
nơi người Maya sinh sống, còn 
môt số khác thì lại cho Atlantls 
nằm ở Heligoland, một hòn đảo ở 
Biển Bắc gần bờ biển Đan Mạch 
và Đức (JSpanuth). Thậm đi 
có người còn cho rằng Atlantils 
chính là thành phố Tartessos CỔ, 
một thành phố nằm ở cửa sông 
Guadalquivir thUộc Tây Ban Nha. 


— 


Bimini. Một số người lại nghĩ rằng 
Atlantis nằm ở phía Đông Đại Tây 
Dương, gần đảo Bimini (thuộc quần đảo 
Bahamas). Năm 1968, người ta tìm thấy 
một công trình bị chôn vùi trong khu 
vực này. Sau đó những cuộc tìm kiếm 
được tiến hành dưới sự hướng dẫn của 
M. Valentine, thủ quản danh dự của bảo 
tàng khoa học Miami, và ông D. Rebikoff, 
chuyên gia chụp ảnh dưới nước. Người ta 
nhận ra hai bức tường nằm ở hai hướng 
vuông góc với nhau. Do đảo Bimini ngày 
càng lún sâu xuống biển nên hai nhà 
nghiên cứu có thể xác định rằng các bức 
tường này được xây cách đầy từ 8.000 
đến 10.000 năm, tức vào thời kỳ mà họ 
biết là không có bất kỳ dân tộc nào sống 
ở khu vực này có đủ trình độ kỹ thuật 
để xây những bức tường như thế. Từ 
đó người ta nghỉ ngờ các bức tường này 
không phải do con người xây nên mà chỉ 
là một hiện tượng tự nhiên. 


Quần đảo Azores, Dựa vào 
mô tả trong tác phẩm của 
Platon thì đây là địa điểm hợp 
lý nhất. Ngay từ năm 1882, 
I.Donnelly đã đưa ra giả thuyết 
này. Sau đó, 0H, Much, dựa 
theo các luận cứ của hai nhà 
khảo cổ Kircher và Schliemann, 
cũng quả quyết rằng quần đảo 
Azores chính là Atlantis trước 
đây. Ông nhấn mạnh vị trí địa 
lý của quần đảo ÄZ0res và 
lưu ý mọi người việc quần đảo 
hình thành trên vùng gãy ở vỏ 
trái đất đồng thời là nơi có rất 
nhiều núi lửa đang hoạt động. 


Santorini. Theo các nhà địa 
chất Hy LạP CalanoupouloS 
và MarinatoS, cũng TC như 
theo nhà thám hiểm Pháp 
Cousteau thì Ntlantis chính 


tà đảo Santorini, một hòn 
đảo ở cách phía bắc ổ30 


Creta 110km. 


87 


Ngọn núi lửa làm rung chuyển 
Địa Trung Hải 


ào khoảng năm 1500 TCN, một thảm họa tự nhiên kinh hoàng 
bậc nhất trong lịch sử đã xảy ra tại Địa Trung Hải. Ngọn núi lửa 
trên đảo Thera (nay là đảo Santorini) thuộc quần đảo Cvclades bùng 
nổ, gây ra những thiệt hại khủng khiếp cho hòn đảo cũng như nhiều 
nơi khác. 
e_ Đầu tiên là mặt đất rung chuyển... 

Vào thời hoàng kim của đảo Thera, hòn đảo nhỏ hình tròn 
này là nơi cư trú của một lượng dân cư đông đảo. Thành phố cổ 
Akrotiri, một trong những đô thị trung tâm của đảo, được các nhà 
khảo cổ Hy Lạp khai quật lên, nhờ đó mà ta có thể dõi theo các 


Đảo Santorini ngày nay trông thật khác thường: bãi biển phú đây 
cát đen còn hình dáng đảo thì trông giống uới miệng núi lửa. 


giai đoạn chính 
trong quá trình 
hòn đảo này bị 
hủy diệt. Trước 
khi núi lửa phun 
trào một thời 
gian, trong thành 
phố đã xảy ra trận 
động đất lớn làm 
hư hại rất nhiều 
nhà cửa. Các bức 


tường đổ sập Năm 1967 các nhà khảo cổ phát hiện ra Akrotir, thành phố 
được mệnh danh “Pompei cổ”. 


xuống khiến cho 
gạch bụi phủ đầy 
mọi nẻo đường. Trong các ngôi nhà, những khối đá nặng làm cầu 
thang bị nứt toác, chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp của cơn địa 
chấn. Một bộ phận dân cư hẳn đã rời khỏi thành phố. 


e... sau đó đến núi lửa nổi giận 

Sau cơn động đất, mọi người bắt tay vào xây lại nhà cửa. Nhưng 
công việc này không bao giờ hoàn thành bởi núi lửa đã bát đầu 
phun. Lúc đầu có lẽ chỉ có những cột khí bốc cao. Thời gian này 
đủ lâu để dân cư trên đảo tháo chạy. Có lẽ vì thế mà các nhà khảo 
cổ đã không tìm thấy bất kỳ thi hài hay tài sản quý giá nào trong 
thành phố. 

Đợt phun trào đầu tiên đã phủ một lớp đá bọt mịn lên thành 
phố Akrotiri và trên toàn hòn đảo. Một thời gian ngắn sau đó, núi 
lửa chính thức bùng nổ, bắn ra những khối đá bọt tạo thành một 
lớp đá dày 6 mét. Kế tiếp là một lượng tro khổng lồ bay mù mịt. 


89 


Ở nhiều nơi trên đảo lớp tro này lên cao đến 30 mét. Cuối cùng 
thì thành núi lửa sụp xuống tạo nên một vùng trũng xung quanh 
khiến nước biển được dịp tràn vào. Hòn đảo trở nên có hình lưỡi 
liểm như chúng ta thấy ngày nay. 


e Ngày tận thế 

Các thành phố và làng mạc biến mất hoàn toàn dưới lớp trầm 
tích núi lửa. Nền văn minh thương mại và hàng hải trên đảo Thera 
bị quét sạch. Duy chỉ còn những đống đổ nát của thành phố 
Akrotiri dưới lớp tro tàn là minh chứng cho một thời kỳ phồn 
vinh và huy hoàng của đảo. 

Ngày nay, đến Thera, người ta thấy các tòa nhà hai ba tầng được 
xây dựng kỹ càng, bên trong trang trí những bức tranh tường tuyệt 
đẹp thể hiện đời sống hàng ngày, những chuyến thám hiểm trên 
biển, những trận giao tranh... Phải mất đến hai thế kỷ cuộc sống 
mới trở lại với Thera trên những đống hoang tàn. 


e Hậu quả khó lường 

Ngoài Thera ra, trận phun trào này còn gây nhiều tổn thất trầm 
trọng khác ngoài biển Egée khiến người ta khó lòng đánh giá hết 
quy mô thiệt hại. Các đám mây tro và các trận mưa tro bay đến cả 
những hòn đảo xa xôi nhất như đảo Rhodes và đảo Cos ở ngoài 
khơi Thổ Nhi Kỳ, để lại một lượng trầm tích lớn. Cả phía đông 
đảo Creta cũng bị ảnh hưởng nhưng ít hơn. Mây tro làm dân cư 
kinh hoàng. Nó phủ bóng tối lên hòn đảo trong suốt nhiều giờ, 
thậm chí nhiều ngày liền. Có lẽ khí độc thoát ra từ núi lửa cũng 
đã đầu độc nhiều người. Các đám mây này còn kéo theo biến đổi 
khí hậu, khiến điều kiện sống của dân cư biển Égée bị ảnh hưởng 
nặng. Chắc chắn là sau khi thành núi lửa sụp xuống đã xảy ra sóng 


90 


thần, nhưng trong trường hợp đảo Santorini thì không ai biết các 
con sóng khổng lồ này đã ập tới theo hướng nào. 


e Hai thảm họa khác nhau 

Năm 1939, nhà khảo cổ người Hy Lạp Spiridon Marinatos lập 
luận rằng trận phun trào núi lửa ở đảo Santorini là nguyên nhân 
dẫn đến sự diệt vong của nền văn minh đảo Creta. Ông cho rằng 
các dinh thự và thị trấn phía đông đảo Creta như cung Cnosos đã 
bị hủy diệt do động đất, mưa tro và sóng thần sau khi núi lửa bùng 
nổ. Nhưng theo các nhà nghiên cứu núi lửa và các nhà địa chất thì 


Những búc họa cổ trên uách tường ở Santorini cho thấy nơi dây từng tổn tại 
một nền uăn minh rục rỡ. 


92 


lớp tro không đủ dày, những trận động đất thì qui mô nhỏ và tầm 
ảnh hưởng không lớn do vậy không thể gây ra những thiệt hại vô 
phương cứu vãn cho các dinh thự trên đảo Creta. 

Khi so sánh các đồ gốm tìm thấy trên đảo Creta và đảo Thera, 
các nhà khảo cổ cho rằng hai thảm họa này không xảy ra cùng một 
lúc mà cách nhau đến vài chục năm. 


e Nền văn minh Creta suy tàn và biến mất 

Nhiều nhà bác học ngày nay cho rằng trận phun trào núi lửa 
ở đảo Santorini đã gây rối loạn trầm trọng cho đời sống dân cư 
vùng biển Égée và ảnh hưởng nặng nề đến quan hệ thương mại 
cùng sự phồn vinh của các khu vực ảnh hưởng. Sau thảm họa này, 
đảo Creta hản phải đón nhận nhiều người ty nạn đến từ những 
đảo không còn sinh sống được nữa. Theo nhận xét của các nhà 
khảo cổ thì do bị các sự kiện này làm suy yếu nên đảo Creta không 
chống chọi nổi các cuộc tấn công của cướp biển và những cuộc 
phóng hỏa đốt dinh thự khi những người từ lục địa Hy Lạp tràn 
vào xâm chiếm đảo. Có lẽ trong những năm sắp tới nhiều công 
trình nghiên cứu thuộc nhiều ngành khác nhau sẽ làm sáng tỏ mối 
quan hệ nhân quả giữa thảm họa tự nhiên này với kết thúc phủ 
phàng của một nền văn minh rực rỡ. 


Số phận những đứa con 
của Israel 


ử sách Thánh Kinh kể lại rằng trong thời gian quân Assyria xâm 
h }ÊPh vương quốc Israel từ năm 724 đến 721, 10 trong số 12 bộ 
tộc của dân tộc Hebrew đã bị lùa ra khỏi vương quốc. Không ai biết 
số phận 10 bộ tộc này ra sao nhưng từ thời Cổ Đại cho đến thế kỷ 19 
đã có rất nhiều người tuyên bố đã tìm thấy các bộ tộc này. 


e Phận lưu vong 


Năm 930 vương quốc của David và Salomon bị tách làm đôi, 
một bên là vương quốc Israel ở phương Bắc bao gồm 10 bộ tộc 
còn bên kia là lãnh thổ Juda ở phương Nam bao gồm hai bộ tộc 
còn lại. Năm 721, Israel bị mất vào tay quân đội Assyria và cư 
dân của vương quốc này bị đày 
đến “Halah và Habor - một 
con sông của Gozân - cùng các 
thành phố khác ở Medes”. Kể 
từ đó họ biến mất khỏi lịch sử. 


e© Sự trở lại được báo trước 
Trong thời kỳ Cổ Đại và 

thời kỳ ngôi đền thứ hai của 

Jerusalem, không ai nghi ngờ 


Theo lời tiên trị của Exechicl, một thế kỷ 
sau khi xảy ra sự kiện trên thì các bộ tộc 
]srael hiện dang sống ở xa 0à luôn 

trông chờ ngày đoàn tụ trở uễ. 


về sự tồn tại của 10 bộ tộc này. Truyền thuyết nói rằng sở dĩ 10 bộ 
tộc này không thể trở lại với 2 bộ tộc anh em còn lại ở vương quốc 
Juda là vì 2 bộ tộc đó đã phân tán ra khắp nơi trên thế giới. 10 bộ 
tộc bị đày qua bên kia dòng sông Sambatyon bí ẩn, nơi người ta 
chỉ có thể đi qua vào những ngày lễ sabbaf (ngày nghỉ cuối tuần 
của người Do Thái). Ngoài ra, theo kinh Talmud của Jerusalem 
thì những người bị đày chia ra làm ba nhóm bằng nhau, mỗi nhóm 
đi theo một hướng khác nhau. 

Từ thời Trung Cổ đến nay có rất nhiều khách du lịch và nhà 
thám hiểm tuyên bố là đã tìm thấy 10 bộ tộc mất tích. Vào thế kỷ 
19, có một người tên Eldad ha-Dani tuyên bố mình thuộc bộ tộc 
Dan và cho rằng mình biết 4 trong số 10 bộ tộc mất tích hiện đang 
ở đâu. Một nhà thám hiểm khác là David Reuveni tự xưng là em 
của Joseph, tộc trưởng cai quản bộ tộc Ruben của dân tộc Gad 
và bộ tộc nhỏ Manassé mà thời đó nằm ở ốc đảo Khaybar thuộc 
Á Rập. Cái tên Khaybar có lẽ 


đã được phỏng từ tên Habor, 
một thành phố trong Kinh 
Thánh. Cuối cùng, vào năm 
1173, một du khách từ châu 
Âu tên Benjamin de Tudẻle, 
người đầu tiên trở về từ Trung 
Hoa, đã nói rất nhiều về các 
bộ tộc đã biến mất. Theo ông 
ta thì 4 trong số 10 bộ tộc mất 
tích là Dan, Asher, Zabulon và 


Người da đỏ Sious đã từng bị hiếu lâm là 
những đứa con lạc loài của Israel. 


94 


NGƯỜI HEBREW TRONG THỜI KỲ ĐẦU 


Lịch sử người Hebrew bắt đầu với việc Abraham, một người Sumer, 
cùng với thị tộc của ông rời thành phố Ur vào khoảng năm 1700 
TCN để đến định cư tại Canaan. Qua nhiều thế ký, thị tộc này trở 
thành một bộ tộc bán du mục hùng mạnh có mối quan hệ tốt đẹp 
với Ai Cập. 

Nhưng đến năm 1675 thì các pharaon (vua Ai Cập) bị lật đổ bởi quân 
xâm lược Hvksos. Người Hebrew đứng về phe những kẻ xâm lược 
và sang Ai Cập sinh sống. Khi quân Hyksos bị đẩy khỏi lãnh thổ năm 
1580 thì người Hebrew bị người Ai Cập đày đọa vì bị cho là phản 
bội. Khoảng hai thế kỷ sau, có lẽ là dưới triều đại vua Akhenaton, họ 
rời Ai Cập dưới sự dẫn dắt của một nhà quý tộc Ai Cập gốc Do Thái 
là Moise, người đầu tiên thực sự pháp điển hóa tôn giáo. 

Họ chiếm Canaan làm thuộc địa và trục xuất các bộ tộc Semite 
trong nước. Họ thiết lập nền dân chủ bộ tộc và đến năm 1020 thì 
thay thế nền dân chủ này bằng chế độ quân chủ. Sau triều đại vua 
Salomon (970-930), vương quốc bị phân làm hai: mười bộ tộc nằm 
ở phương Bắc tức Israel còn hai bộ tộc nằm ở phương Nam tức Juda. 
Cả hai quốc gia này đều bị tác động bởi nhiều cuộc khủng hoảng 
chính trị nghiêm trọng. Các cuộc khủng hoảng ở phương Bắc đã tạo 
điều kiện cho người Assvria xâm lược vào năm 724. 


Nephtali đang sống ở thành phố Nishapur tại châu Á dưới quyền 
cai trị của ông hoàng Joseph Amarkala thuộc bộ tộc Levi. 


e Từ Ethiopia đến châu Mỹ 

Năm 1528 một tín đồ đạo Kabbalah (một đạo giáo cổ xưa của 
người Israel) tên Abraham Levi Aine tuyên bố ông đã nhìn thấy 
con cháu những bộ tộc mất tích sống giữa cộng đồng Falashas, 


95 


một dân tộc theo đạo Do Thái sống ở Ethiopia. Nhưng điều này 
khó mà xảy ra bởi Ethiopia và Ai Cập luôn quan hệ mật thiết với 
nhau và rất nhiều người Hebrew từ lâu đã đến sống ở Ai Cập. Một 
số người Hebrew còn dụ được người Ethiopia theo đạo của họ. 

Tuyên bố quái lạ nhất được đưa ra vào thế kỷ 17 bởi một 
du khách người gốc Amsterdam (Hà Lan) là Aaron Levi de 
Montezinos. Từ Nam Mỹ về, ông ta kể chuyện mình được các 
thổ dân châu Mỹ sống ở núi Andes Cordillera tiếp đón và các thổ 
dân này đã luôn miệng đọc kinh Shema, một bài kinh trong Kinh 
Torah. Một giáo trưởng Do Thái ở Amsterdam là Manasse ben 
Israel đã bị câu chuyện của Montezinos cuốn hút. Năm 1652 ông 
cho xuất bản một tác phẩm mang tên Niễm hy uọng của Israel trong 
đó ông viết: “Một phần trong số 10 bộ tộc mất tích đã từ lâu đến 
Đông Ấn (vào thời đó, do sự lẫn lộn của Christopher Colombus, 
Đông Ấn thường được hiểu là châu Mỹ) sinh sống. Họ đến từ 
bên kia bờ Tartarie, đi qua eo biển Anian (hiện nay là eo biển 
Bering)... Dĩ nhiên, không một ai sau đó xác nhận được đây là sự 
thật. Trong tác phẩm Dự lịch đến Jerusalem phát hành ở Glasgow 
năm 1786, nhà thám hiểm người Anh Richard Burton (bút danh 
của Nathaniel Crouch) viết rằng ông đã nhận ra 10 bộ tộc mất 
tích trong cộng đồng thổ dân da đỏ Bác Mỹ. Những người tháp 
tùng ông đều công nhận rằng các nghi lễ tôn giáo của người da đỏ 
Sioux rất giống với nghi lễ của người Hebrew mặc dù đã biến đổi 
khá nhiều. 
e Tìm thấy các bộ tộc 

Nhờ các nhà khảo cổ ở thế kỷ XX và nhờ nghiên cứu các 
văn bản của người Assyria mà ngày nay sự thật được phơi bày. 
Năm 721, Samaria bị vua Assyria là Sargon xâm chiếm. Sau đó 


9ó 


vị vua này đã đày một phần 
dân chúng Hebrew sang 
Assyria và thay thế họ 
bằng người Mesopotamia 
(Lưỡng Hà). Nhưng trái với 
lời kể trong truyền thuyết của 
người Hebrew, 10 bộ tộc này 
đã không biến mất sau khi bị 
lưu đày. Ngoài ra Kinh Thánh 
cũng rất thường đề cập đến 
việc một số lớn dân cư vẫn ở 
lại Israel. Như vậy chỉ một số 


rất ít người Hebrew bị đày qua 
Assyria. Theo các tàng thư của 
vua Sargon thì số người đi đày 

là 27.280 người trong khoảng 


thời gian 4 năm. 
Tuợng 0ua Sareon của Assyria — Tuy nhiên, những kẻ 
tị uua đã xâm chiếm Samaria và đi đày lai thuôc các tần g 1 ớp 


bắt nhiều người Hebrew đến Assyria. ụ : 
thống trị như tu sĩ, công chức 


và trí thức. Tuy chỉ là thiểu số nhưng 
họ lại là những người ảnh hưởng đến đời sống văn hóa chính trị 
trong nước. Chính vì thế mà chính quyền Assyria đã đẩy họ ra 
ngoài để trám chỗ của họ. Như vậy không có chuyện lưu đày một 
số lớn người Hebrew và sự biến mất của các bộ tộc như mọi người 
bấy lâu lầm tưởng mà đây chỉ là sự diệt vong của các bộ tộc trên 
phương diện tri thức. 


97 


Người Troy có phải là 
người Pháp? 


T” tập Sứ biên niên viết ở cuối thế kỷ thứ 7, lần đầu tiên người 
ta thấy đề cập đến mối quan hệ máu mủ giữa người Franc- những 
người man rợ đã xâm chiếm xứ Gaule - ở thế kỷ thứ 5 với thành phố 


Troy trong thiên sử thi //íad của Homer. 


YTXƯƠAARfAXGOH [A 
HAIOYXAIOAG COAI 
Hifer¿lIHúö5d 

hÒÄFOTAxơl HẺ 


“0 UHOTHỊ : 


2ITTTFCDCÚC Of 
Kế CO CNA ZÌACNTT 


Một trang sách trong thiên sử thị Illiad của Hommer 


TA vĩ TP VÌ 


e Huyền thoại đầu 
tiên 

Các tác giả vô 
danh của tập Sử 
biên niên rõ ràng 
đã lấy ý tưởng này 
từ tác phẩm Aeneid 
của Virgi, một 
thiên anh hùng ca 
kể về việc thành 
lập La Mã của 
Aeneas, người anh 
hùng đã trốn được 
khỏi thành Troy 


khi quân Hy Lạp tràn vào cướp phá. Có vẻ như Virgil đã mở rộng 


một đoạn mà thánh Jerome - một trong những người đầu tiên rao 


giảng giáo lý của Giáo hội Ki-tô, đã viết về một truyền thuyết ra 


đời ở thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Truyền thuyết này nói về 
nguồn gốc chung của người Gaule với người La Mã nhưng người 
La Mã ở đây lại được Virgil chuyển thành người Franc. 


96 


Trong thiên anh hùng ca này có một nhân vật tên Francion là 
con trai của Friga, em trai của Aeneas. Người này sau khi rời khỏi 
thành Troy đã thành lập ra vương quốc Đức nằm giữa sông Rhin 
và sông Danube. Hậu duệ của ông ta không chịu khuất phục cả đế 
chế La Mã lẫn các bộ lạc man rợ khác cho đến khi họ đến xứ Gaule 
và định cư luôn ở đó. 


e Rồi đến huyền thoại thứ hai 

Đến khoảng năm 727 thì một giả thuyết khác được nêu ra trong 
tác phẩm mang tên Gesfa Regnuri Francorum của một tu sĩ sống ở 
Neustrie, một địa phận của xứ Gaule. 

Lần này thì người dẫn đường cuộc di dân là Antenor, một thủ 
lãnh Troy được đề cập trong tác phẩm Aeneid. Antenor bị xem 
là phản bội vua Priam khi đưa con ngựa nổi tiếng trong truyền 
thuyết vào thành Troy. Sau đó chàng đi nơi khác sống lập ra thành 


Aeneas trốn khỏi thành Troy theo tác phẩm Aeneid của Virgil 


100 


Ý NGHĨA CHÍNH TRỊ CỦA HUYỀN THOẠI 


Huyền thoại này rõ ràng là nhằm mục đích tìm sự đoàn kết dân tộc 
thông qua mối quan hệ ruột thịt, khiến tất cả các tỉnh ly của Pháp 
và tất cả các thành phần xã hội trong dân chúng trở nên đoàn kết 
hơn vì có chung một dòng giống tổ tiên. Mối quan hệ ruột thịt này 
còn giúp nước Pháp trở nên “thượng đẳng” hơn so với các vương 
quốc khác. 

Thiên anh hùng ca kể về Francion và Antenor có thể sánh ngang 
với thiên anh hùng ca nói về Aeneas của dân tộc La Mã, vốn mang 
sứ mệnh thống trị thiên hạ. Sự “man rợ” của người Franc bị phủ 
nhận còn dân tộc Pháp thì được vinh danh bởi dòng máu người Troy 
trong huyết quản, chứng tỏ họ là một dân tộc cao quý và có nhiều 
thiện cơ hơn bất kỳ dân tộc nào khác. 

Nhưng huyền thoại này còn tùy vào thời điểm mà mang hình thái 
chính trị khác nhau. Trong Cuộc chiến Trăm năm, huyền thoại trên 
đột nhiên mang nội dung chống nước Anh. Lúc này người ta lại cho 
rằng nếu như chàng Brutus xứ Troy quả thật là tổ tiên của người 
Bretagne thì những người này là do quân xâm lược Anh đuổi ra khỏi 
Đảo lớn (Anh) đến lánh nạn ở vùng Bretagne nước Pháp. Như vậy 
thì người Anh ở thế kử 14 không phải là một dân tộc thuần chủng 
và vì thế không thể dựa vào vinh quang của dòng dõi người Troy 
để có thể chiến thắng. 

Huyền thoại này cũng góp phần chứng tỏ nước Pháp hoàn toàn 
không bị chỉ phối bởi quyền lực giáo hoàng và Thánh chế vốn được 
xem là sự kế tục của đế chế La Mã. Kể từ vương triều của Philippe le 
Bel (1268-1314) trở đi, người ta bắt đầu khai thác giai đoạn người 
Alani để chứng tỏ rằng người Franc chưa bao giờ quy phục La Mã. 


phố Venise và thành phố Padoue. Cuối cùng Antenor trở thành 
người đứng đầu vương quốc của người Sicambre, một vương 
quốc được xem là chỉ có trong huyền thoại. Vào năm 376, theo 
yêu cầu của hoàng đế Valentinien II, con cháu của Antenor đã 
giao chiến với tộc Alani man rợ và sau khi chiến thắng trận này, 
họ được miễn việc triều cống La Mã trong 10 năm. Tên của dân 
tộc Eranc vì thế không bắt nguồn từ tên Francion mà có nghĩa là 
“miễn cống” bởi sau 10 năm miễn cống, người Sicambre từ chối 
triểu cống trở lại và rời bỏ mảnh đất quê hương để ra đi xây dựng 
một thành phố khác sau này trở thành thành phố Paris. 


e Câu chuyện huyền thoại được viết lại dưới thời Trung Cổ 
Sau này, những nhà viết lịch sử thời Trung Cổ đã chỉnh sửa cả 
hai huyền thoại trên. 


Cảnh trong phim “Cuộc chiến thành Troy” 


102 


Đến thế kỷ 13 thì cái tên Erancion được chính thức đưa vào Đại 
biên niên sử nước Pháp. Nhân vật chính trong câu truyện huyền 
thoại trở thành một người trong hoàng tộc tức con trai của Hector 
hoặc con trai của nàng Andromaque với người chồng sau. Ưu thế 
của Francion là mang một cái tên đồng âm với tên của đất nước. 
Nhưng bất lợi lớn của chàng là dính dáng đến người Anh và người 
Thổ Nhĩ Kỳ, tức các dân tộc mà truyền thuyết cho rằng là con 
cháu của Brutus và Turcus, các anh em họ của Francion. Mà thời 
Trung Cổ, Pháp lại không xem Anh là bạn bè. 

Còn nhân vật Antenor thì thành công lớn với các tác giả khác, 
nhất là ở thế kỷ 14 và 1S. Chàng được xác nhận là có lai lịch rõ 
ràng hơn Francion và mối quan hệ giữa chàng với Venise cũng 
khiến chàng thêm uy tín. Đáng tiếc là Antenor lại không có họ với 
vua Priam lừng lẫy mà còn mang tiếng phản bội nhà vua, một tai 
tiếng khó nhòa mặc dù chàng là vị anh hùng có công thành lập hai 
thành phố mới. 


e_ Từ “tổ tiên người Troy” đến “tổ tiên người Gaulois“” 

Ngay từ thế kỷ 15, các sử gia Ý đã tỏ ra hoài nghi nguồn gốc 
Troy của dân tộc Gaulois. Nhưng người Pháp không dễ dàng chấp 
nhận thực tế cho rằng người Franc trước đây là bọn man rợ Đức 
khi mà trong thời gian chinh chiến với Ý vua Erancois Ï của nước 
Pháp đã từng đánh nhau quyết liệt với vua Charles Quint của 
nước Đức. 

Truyền thuyết này chỉ thực sự đổi mới ở thế kỷ 16 khi đưa người 
Gaulois trở lại huyền thoại đầu tiên và gắn chặt dân tộc Pháp vào 
một truyền thuyết của Thiên Chúa giáo. 

Năm 1513, sử gia Jean Lemaire de Belges khẳng định rằng lịch 
sử người Gaulois rất quan trọng bởi đây là dân tộc nguyên thủy 


của lãnh thổ Pháp kể từ thời Thánh Kinh và gắn liền với nòi giống 
của David. Họ chỉ tiếp nhận người Troy lưu vong đến đây chứ 
không phải từ Troy đến. 

Còn người Franc thì hâu như phân tán khắp nơi. Những ai 
nghiên cứu gốc gác của người Eranc, như sử gia Nicolas Viguier, 
đều biết rằng họ là người gốc Đức. Tuy nhiên những câu truyện 
huyền thoại cho rằng họ là người gốc Troy lại không được ủng hộ 
ở thế kỷ 17 do vua Louis XIV của Pháp vô cùng ghét Đức. 

Đến thời Đệ tam cộng hòa thì nước Pháp được xác định là bát 
nguồn từ một dân tộc Gaulois thuần nhất, không hề bị ảnh hưởng 
bởi việc chỉnh phục của người La Mã và những cuộc xâm lăng của 
người Franc. Đây là cách để bác bỏ sự đối kháng giữa Pháp và Đức 
vốn rất căng thẳng vào thời đó. 


103 


Những gò đất kỳ lạ 
của những người da đỏ 
đã biên mấẩt 


qay sau khi chỉnh phục Nam Mỹ, các nhà thám hiểm Tây Ban 
Nha đã được tiếp cận với nhiều nền văn minh phát triển và giàu 
truyền thống của thổ dân da đỏ. Trái với Nam Mỹ, Bắc Mỹ chỉ là 
những vùng đất bao la chưa khai phá và có vẻ như ở đó chưa từng 
tồn tại bất kỳ xã hội có tổ chức nào. 
e Phải chăng là dân tộc bị lãng quên? 

Vào thế kỷ 18, sau khi vượt qua các thung lũng của bang 
Mississippi và bang Ohio, Bắc Mỹ, những người khai phá vô 
cùng kinh ngạc khi nhìn thấy những gò đất kỳ lạ phủ đầy cây cối 
và bụi rậm. 

Không bao lâu sau, nhiều gò đất tương tự được phát hiện ở 
kháp các khu vực miền Trung và miền Nam nước Mỹ. Có những 
gò đất mang hình thù những con thú khổng lồ, có những gò hình 
tháp nhưng bằng phẳng ở trên ngọn và trải dài nhiều cây số. Lại có 
những gò hình nón cao khoảng 30 mét. 

Người ta nhanh chóng nhận ra những gò đất này không phải 
do thiên nhiên mà là do chính bàn tay con người tạo ra. Phát hiện 
này đi ngược lại với những øì người thời đó biết về các thổ dân Bác 
Mỹ. Họ vẫn thường xem những thổ dân này như những kẻ bán du 
mục chỉ biết săn bán, đánh cá và thi thoảng cũng làm ruộng, nói 
chung là những người thuộc nền văn minh thấp. 

Ngoài ra những người đến châu Mỹ còn phát hiện thấy những 


104 


bức tường đất cao khoảng 5 mét nằm ở khu vực sông Ohio và 
các chỉ lưu của nó, đồng thời cũng có nhiều bức tường được phát 
hiện gần nơi sau này là thành phố Newark thuộc bang Ohio. 
Những bức tường này phân định ra các khu vực hình tròn, hình 
bát giác và hình chữ nhật kéo dài trên 40 hecta. Mọi người tự 
hỏi không biết đây có phải là nơi sinh sống của dân da đỏ nay đã 
biệt tích không. Giả thiết này sau đó đã được củng cố bởi một 
phát hiện mới. 


e_ Một xã hội tiến bộ biết tiến hành nghi thức tang lễ 

Bên trong các gò đất người ta tìm thấy một số lớn vật dụng chứng 
tỏ kỹ năng và sự khéo léo của những người chế tạo chúng. Đó là 
những hình khắc trên đá, những vỏ sò vỏ ốc chạm khác tỉnh tế, 
những ống điếu dài hình chim, những bàn tay và những con rắn làm 
bằng mica, những ống điếu chạm trổ công phu cùng đủ loại bình 
gốm. Do tìm thấy những hài cốt bên cạnh những đồ vật này nên 
người ta tự hỏi không biết các gò đất này có phải là những ngôi mộ? 

Giống như những nền văn minh khác có tín ngưỡng tương tự 
(như Ai Cập chẳng hạn), những đồ vật này được chôn cùng với 
người chết để họ mang theo sang kiếp sau. Những gò tháp cao có 
đỉnh bằng phẳng có lẽ là nơi thờ cúng còn những gò mang hình 
dạng thú vật có lẽ là để tổ chức nghi lễ. Còn các bức tường đất hẳn 
là để phân ranh giới các nơi linh thiêng. 

Sau này người ta phát hiện thêm một gò đất khác bên trên có vẽ 
hình một con rắn lớn uốn lượn dài 407 mét. Gò đất này này được 
mọi người biết đến dưới tên gọi Serpent Mound tức “Gò Rắn”. 
Nhưng chỉ khi kỹ thuật chụp ảnh từ trên không giúp ta có cái nhìn 
toàn cảnh, hình vẽ này mới được thưởng thức theo đúng với giá 
trị của nó. 


10S 


: Ủ sắu TT TC  unoldiflIEP - “- 
Hình chụp Serpent Mound từ trên không (quận Adams, bang Olhio). 
Gò mộ uốn khúc này trải dài trên 407m. 


Ảnh nhỏ trên góc: Hình dáng của Serpent Mound sau khi lược bỏ các chỉ tiết xung quanh. 


^“⁄ 


e Những “người xây gò” được công nhận 

Rõ ràng, tất cả những công trình này chứng tỏ sự tồn tại của 
một nền văn minh từ trước khi người Tây Ban Nha chinh phục 
Bác Mỹ. Nhưng cho đến nay người ta vẫn chưa biết được tên và 
gốc gác của những người đã dựng lên nó, những người mà nay ta 
gọi là “người xây gò” (Mounds Builders). 

Nhiều giả thuyết được đặt ra, trong đó có một số giả thuyết 
hoàn toàn hoang tưởng, chảng hạn như giả thuyết cho rằng đó là 


106 


công trình của người Viking tức những kẻ đặt chân lên châu Mỹ 
trước cả khi Christopher Colombus phát hiện ra nơi này. Trong 
khi đó, chăng ai nghĩ rằng các công trình văn hóa này có thể là tác 
phẩm của người da đỏ xưa ở châu Mỹ bởi lẽ hậu duệ của họ xem 
chừng không thể tạo được những tác phẩm nghệ thuật tương tự. 


AI LÀ NGƯỜI XÂY GÒ? 


Thổ dân Adenas. Những người xây gò đầu tiên là thổ dân Adenas. 
Nền văn hóa Adenas được minh họa bởi nhiều gò mộ này đã phát 
triển và nở rộ tại các bang Ohio, Tây Virginia, Pennsylvania và 
Indiana trong giai đoạn từ 1000 đến 300 TCN. Những nhân vật quan 
trọng được mai táng trong những thân cây rng và những chiếc hòm 
này được đưa đi thiêu theo đúng nghỉ thức tang lễ trước khi được đắp 
đất bên ngoài để biến thành một gò mộ hình nón. Chính nhờ thổ dân 
Adenas mà ta có công trình Serpen† Moưnd kỳ thú. 

Văn hóa Hopewell. Mãi từ năm 300 TCN trở đi nền văn hóa 
Hopewell mới phát triển và hoàn thiện kỹ thuật xây dựng gò mộ. Các 
công trình xây dựng trở nên rộng lớn hơn với những bức tường thành 
cao đến 5 mét. Những vật dụng tìm thấy trong các nấm mồ chứng tỏ 
sự hiện hữu của một hệ thống kinh tế, xã hội và tôn giáo phức tạp. 
Người Hopewell xuất khẩu các sản phẩm thủ công để đổi lấy những 
hàng hóa của nước khác như vỏ sò, vỏ ốc, đá vỏ chai, răng cá mập. 
Dân tộc Mississippi. Nhóm người xây qò cuối cùng là dân tộc vùng 
Mississippi, một dân tộc sống ở thời kỳ sau dân tộc Hopewell. Văn 
hóa của họ đặc trưng bởi những chiếc tháp có đỉnh bằng phẳng để 
xây đền thờ trên đó. Là những người thợ thủ công tài hoa, những thổ 
dân vùng Mississippi đã xây gò mộ suốt cho đến thế kỷ 16, tuy nhiên 
nền văn hóa của họ đã không thể tồn tại khi người ÂU xuất hiện. 


107 


Tuy nhiên, đến năm 1839, sau khi quan sát nhiều chiếc sọ tìm 
thấy trong các nhà mồ, nhà dân tộc học Samuel Morton chứng 
minh được rằng những chiếc sọ này giống hệt với sọ thổ dân da 
đỏ sống ở thế kỷ 19. Như vậy các nấm mồ này ắt hẳn phải là công 
trình của tổ tiên người da đỏ hiện nay. Lời kể của một người tên 
Hernado de Soto (1499-1542) đã củng cố thêm giả thuyết này. 
Ông này khẳng định đã chứng kiến thổ dân sống ở Đông Nam Mỹ 
xây những gò đất tương tự. Tuy nhiên điều mà Hernado nói thì 
mãi sau này mới được phát hiện, chính vì thế mà, trong suốt một 
thời gian dài, kết luận của Morton đã bị nhiều người nghỉ ngờ. 

Phải chờ đến năm 1881, khi Quốc hội Mỹ thành lập một ủy ban 
điều tra và đặt nó dưới sự chỉ huy của nhà khảo cổ học S. Thomas, 
mặc dù ông này thiên về giả thuyết cho rằng dân tộc xây gò đã 
biến mất, thì người ta mới chịu công nhận các thổ dân da đỏ Bắc 
Mỹ chính là cha đẻ của nền văn hóa gò mồ đó. 


Tổ tiên của người 
-_ da đỏ chính là 
-_ những người xây gò 


Eiruria - một ngôn ngữ 
không thể giải mã 


ươn lên từ con số không, chỉ sau một vài thập niên, văn hóa 

Etruria trở thành một hiện tượng kích thích sự hiếu kỳ của 
các nhà nghiên cứu. Chưa ai xác định được nguồn gốc của dân tộc 
Etruria và cũng chưa ai hiểu được ngôn ngữ của họ. Với chúng ta, 
người Etruria mãi mãi là một dân tộc bí ẩn, một dân tộc có mối thâm 
thù với La Mã và bị người La Mã cho rằng có tà thuật. 


e Phải chăng họ từ Lvdia đến? 

Khi người Etruria xuất hiện tại Ýởthế kỷ thứ 8 TCN, nền văn 
minh rực rỡ của họ rõ ràng đã vượt xa nền văn minh của dân tộc 
Ý cổ. Họ không chỉ là những nghệ sĩ mà còn là những nhà hàng 
hải xuất sắc. Họ giao thương với người Phoenicia, người Ai Cập 
và người Hy Lạp. Vào thời mà các nước láng giềng khó khăn lắm 
mới bước ra khỏi thời đại đồ đồng thì họ đã tỉnh thông kỹ thuật 
làm đồ sắt. 

Họ từ đâu đến? Trong suốt thời gian dài, truyền thuyết chấp 
nhận cách giải thích của sử gia Hérodote trong tác phẩm mang 
tên Những câu chuyện lịch sử do ông sáng tác ở thế kỷ thứ 5 TCN, 
trong đó ông cho rằng người Etruria phải di tắn tới do nạn đói tàn 
phá quê nhà ở Lydia thuộc Tiểu Á. 

Tuy nhiên trước Công nguyên, một sử gia sống ở La Mã là Denys 
đ'Halicarnasse đã viết một quyển sách mang tên Nền khảo cổ La 
Mã trong đó lần đầu tiên ông tỏ ý nghi ngờ nguồn gốc phương 
Đông của người Etruria. Ông liệt kê những khác biệt cơ bản giữa 
người Etruria và người Lydia, nhất là về mặt ngôn ngữ. Theo ông, 


109 


người Etruria là người Ý cổ (người Villanova). Sở dĩ họ phát triển 
nhanh hơn các nước láng giềng là nhờ có quan hệ mật thiết với các 
nhà hàng hải ngoại quốc. Kế từ đó người ta không ngớt tranh luận 
về nguồn gốc của người Etruria. Kẻ thì cho họ là người “phương 
Đông” gốc Lydia, người thì nói họ là một nhánh của dân bản xứ. 
Những tranh cãi này cho đến nay vẫn chưa kết thúc. 


e Người phương Đông và người bản địa 

Những người theo trường phái “Người phương Đông” nhận 
thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa nghi thức tang lễ của người 
Villanova với nghi thức tang lễ của người Etruria. Trong khi người 
Villanova cho hỏa thiêu xác chết thì người Etruria lại đào một 
cái hố dài để chôn người chết. Theo phái này, người Etruria đã 
phát triển tính cách đông phương vào đời sống, tôn giáo và nghệ 


Hình một cặp vợ chỗng tạc trên 
quan tài bằng đá của người Etruria 


110 


THỜI KỲ ĐẦU Ở Ý 

Ở thiên niên kỷ thứ hai TCN, trong khi nhiều nền văn minh sáng 
chói phát triển mạnh ở phía Đông Địa Trung Hải (Ai Cập, Creta, Hy 
Lạp) thì phía Tây vất vả lắm mới bước ra khỏi thời kỳ tiền sử. Người 
Liqures sống ở Latium chỉ phát hiện ra kỹ thuật làm đồng trước 
năm 1000 không bao lâu. Xứ sở của họ mang tên “ttalia” (Ý) có 
nghĩa là “mảnh đất của các đàn gia súc”. 

Vào đầu thiên kử thứ nhất, xứ sở của người Ligures bị người Á-Âu 
xâm chiếm. Đây là những người có quan hệ thân thuộc với người 
Celt và đến từ vùng Balkans. Những kẻ xâm lược trở thành những 
người Ý cổ như người Umbrian, người Oscan, người Samnite, người 
Roman, người Albin, người Sabine... Vào thế kỹ thứ 8 TCN, người 
Etruria xuất hiện ở Umbria. Họ có kiến thức về sắt. Năm 775, người 
Hy Lạp đến lập nghiệp ở Nam Ý. Theo truyền thuyết thì thời gian 
mà Romulus và Remus sáng lập ra La Mã cũng là lúc người Etruria 
tiến hành chính sách bành trướng lãnh thổ và đến thế kỷ thứ 6 thì 
họ xâm chiếm La Mã. Nhưng sau đó họ bị đánh bại và đến lượt đất 
nước họ bị xâm chiếm. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục gìn giữ phong tục 
và ngôn ngữ của mình cho đến thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. 


thuật, cả về hình thức lẫn kỹ thuật. Trên một tấm bia phát hiện tại 
đảo Lemnos đối diện bờ biển xứ Lydia người ta đọc thấy những 
dòng chữ khắc viết bằng một thứ ngôn ngữ rất giống với ngôn ngữ 
Etruria. Điều này hình như chứng tỏ người Lydia đã từng đi ngang 
qua đây trong cuộc hành trình đến Ý của họ. 

Phái “Người bản địa” lại bác bỏ lý lẽ này. Họ giải thích sở dĩ người 
Etruria mang nặng ảnh hưởng phương Đông là do bởi họ thường 
xuyên tiếp xúc với các thương nhân Syria, Hy Lạp và Phoenicia. 


111 


Họ cũng cho rằng không nên 
loại trừ khả năng người Etruria 
sở dĩ nhanh chóng chuyển đổi 
nghi thức tang lễ là do một 

quyết định đột ngột của các giáo 

sĩ chẳng hạn. Còn về tấm bia ở 

Lemnos thì họ giải thích như 

sau: giống như ngôn ngữ Etruria, 
ngôn ngữ sử dụng trên bia là hậu 
duệ cuối cùng và biệt lập của ngôn 
ngữ tiền Ấn-Âu, một ngôn ngữ mà 
trước đây từng được sử dụng làm 
ngôn ngữ nói tại phần lớn các vùng 
thuộc lưu vực Địa Trung Hải. 


Một bình cổ 
Ptruria 


e Một ngôn ngữ khó hiểu 

Tiếng Etruria không phải là ngôn ngữ Ấn-Âu. Mặc dù đọc được 
ngôn ngữ này - bảng chữ cái của nó rất gần với bảng chữ cái Hy 
Lạp - nhưng người ta vẫn không thể nào hiểu cấu trúc câu cùng 
văn phạm và ý nghĩa của nó. Rõ ràng là tiếng Etruria không hề liên 
quan đến các ngôn ngữ nói cùng thời như tiếng Hebrew, tiếng Hy 
Lạp, tiếng Caucasus, tiếng Aram, tiếng Hittites, v.v... Các phương 
pháp giải mã chữ viết thành công nhất như ngôn ngữ học so sánh 
hoặc phương pháp tổng hợp (dùng để phân tích ngôn ngữ dựa 
vào sự lặp đi lặp lại một số từ hay dựa vào công thức có sẵn) cũng 
thất bại khi đụng phải tiếng Etruria. Tuy thế các nhà nghiên cứu 
vẫn nắm trong tay rất nhiều văn bản Etruria: hơn 9.000 câu khắc 
trên bia mộ, một chục bản văn gồm từ 100 đến 300 từ và một bản 
văn đài tình cờ tìm thấy trên dải băng quấn quanh một xác ướp 
Ai Cập. 


112 


e Đi tìm một văn bản song ngữ Etruria-Latin 


Mặc dù sở hữu nguồn chữ viết Etruria phong phú như vậy 
nhưng người ta vẫn không mấy hiểu về chúng. Những tên riêng 
vay mượn từ tiếng Hy Lạp như Agamemnon, Patroclus và Achilles 
cho phép người ta lập ngữ âm của ngôn ngữ này. Sáu số đầu tiên 
được nhận biết nhờ chúng được viết nguyên chữ trên con súc sắc 
nhưng người ta không biết xếp chúng vào số thứ tự nào. Khoảng 
30 từ liên quan đến gia đình, thiên nhiên, đồ đạc trong nhà và lịch 
được nhận biết nhưng vẫn không đủ để hiểu toàn bộ một văn bản. 
Các nhà ngôn ngữ và các nhà khảo cổ vì thế luôn nuôi hy vọng 
sẽ có một ngày tìm thấy một văn bản song ngữ Etruria-Latin, hai 
ngôn ngữ tồn tại song song ở cùng một nơi trong suốt gần bốn 


thế kỷ. 


Thành phố San Gimignano do người Etruria sáng lập vào thế kỷ thú 3 trước Công nguyên 


Bí mật các gút thắt 
của người lnca 


hữ viết là biểu tượng của ngôn ngữ thông qua các ký tự. Từ 

hệ thống các vết khắc trên đồ vật, người ta chuyển dần sang 
những phương thức truyền đạt công phu hơn rất nhiều. Nhưng 
tùy vào môi trường sống mà mỗi dân tộc chọn cho mình cách thức 
truyền đạt riêng... 


e Một hệ thống số và màu sắc 


Đế chế Inca không có chữ viết giống như kiểu viết của chúng ta 
mà sáng tạo ra một phương pháp ghi nhớ hoàn chỉnh gọi là quipu 


Thành phố Machu Đicchu 
ở Peru 


(quipu trong tiếng Quechua có nghĩa là “gút thắt”). Chữ viết của 
họ là một hệ thống các sợi dây được thắt lại sao cho sự sắp xếp các 
gút thắt cho phép ta đọc được mật mã từ sự phối hợp các gút thắt 
đó. Với các mẩu dây, người Inca có thể lập ra một hệ thống kế toán 
chính xác, đồng thời lưu giữ các sự kiện của quá khứ. 

Quipu là một mẩu dây ngắn khoảng 30cm (có thể dài hơn) có 
đính những sợi dây mảnh đủ màu sắc. Các sợi dây này lại được cột 
vào những sợi dây khác bằng các gút thắt nằm ở những khoảng 
cách khác nhau và trên những sợi dây có màu sắc khác nhau. Số 
gút thắt, khoảng cách giữa chúng và sự phối hợp màu sắc cho phép 
những ai am hiểu hệ thống này có thể “đọc” một cách dễ dàng. 

Phần lớn những điều biết được về hệ thống gui đều dựa vào 
cách người ta diễn dịch các ký hiệu này. Quả thực là nhiều quipu 
tìm thấy là không hoàn chỉnh, nhưng ít ra người ta cũng biết rằng 
cần phải đọc mẩu dây chính từ phải sang trái bằng cách lần theo 
các sợi dây mảnh đính vào đó. Vị trí và số lượng gút thắt sẽ cho ta 
biết những thông tin về số lượng còn màu sắc thì cho ta biết nó 
muốn thể hiện cái gì. 

Ví dụ mẩu dây màu vàng cho ta biết đó là ngô. Tùy vào số gút 
thắt và vị trí các gút thắt mà mẩu dây màu vàng gắn với sợi dây 
mảnh màu xanh có thể cho ta biết số lượng ngô dự trữ tại một 
tỉnh nào đó. 


e Các ghi chép thời xưa 

Hệ thống quipu cho phép người Inca tính toán chỉ tiết khối 
lượng thực phẩm, số lượng vũ khí, số lượng thuế thu được và thậm 
chí số cống phẩm của các dân tộc bại trận được thống kê một cách 
chính xác. Cả các sự kiện nghệ thuật và lịch sử cũng có thể ghi lại 
theo hệ thống này. 


115 


Nếu như sợi dây đen đính vào mẩu 
dây chính chỉ số năm trôi qua và cho 
ta biết các thông tin lịch sử thì sợi dây 
đỏ đính vào mẩu dây chính lại cho ta 
biết về triểu đại của một vị hoàng đế 
nào đó kéo dài trong bao nhiêu năm. 
Ba gút thất trên sợi dây cho biết các 
sự kiện này xảy ra vào năm thứ ba của 
triểu đại đó. Chính các gút thắt ấy đã 
báo động cho hoàng đế Atahualpa 
biết là có một đoàn quân (của Tây Ban 
Nha) đang tràn đến vào tháng 5 năm 


Các thủ quỹ sử dụng quipu như 1532. Số quân và số vũ khí của đoàn 
một công cụ tính toán. Ngày nay hệ Ậ Í 2 "... 
thống ký hiệu này uẫn còn được sử quan đó Củng được ghỉ trên hệ thống 
dụng ở Bolia Equatoria uà Peru. quipu này. 

Một số cuộc trình diễn nghệ thuật 


cũng được ghi lại trên các mẩu dây nhằm lưu lại trong ký ức. 


e Các “viên chức” qưipu 

Việc giải mã quipu được giao cho các chuyên gia giải mã gọi là 
quipucamayoc. Những người này được hưởng quy chế đặc biệt và 
có nhiều quyền lợi, một trong những quyền lợi đó là được miễn 
thuế. Mỗi làng có nhiều quípucamayoc và mỗi quipucarnayoc đều 
có chức năng khác nhau. Ngoài ra các thanh niên dòng dõi quý 
tộc cũng bị buộc phải học về hệ thống qwipu. Sau khi Tây Ban 
Nha xâm chiếm Inca, nền văn hóa Inca bị hủy hoại và một số 
lượng lớn quipu bị phá hủy. Tuy nhiên ngày nay hệ thống này 
vẫn còn được sử dụng ở các khu vực miền núi như Bolivia, 
Equatoria và Peru. 


116 


Gút thắt vạn năng 


Nhiều nên văn minh đã biết trân trọng giá trị của các gút thắt và 
của những thông điệp từ các sợi dây, sợi chỉ Một số qút thắt vì thế 


đã trở nên nổi tiếng. 


K LH..Y.RNRÊAANANG 


Gút thắt Gordien. Đây là gút trất 
càng xe của vua GordiaS, ng 
Phrygia huyền thoại. Một lời sấm 
truyền rằng kẻ nào tháo được gút 
thắt này thì sẽ có được Đế chế châu 
Á. Nhiều người đã thử tháo gút thất 
nhưng nó phức Tạp đến độ không aÏ 
tháo nổi. Chỉ riêng Alexander Đại Đế 
là tháo được bằng cách. dùng kiếm 
chặt đứt gút thắt đó. Kể từ đó thành 
ữ “qút thắt Gordier”” được dùng 


ngữ n” được dù 
để ám chỉ những khó khăn không 


thể vượt qua. 


Nghỉ thức cổ. Nhiều bộ lạc 
sơ khai vẫn còn tiến hành 
những nghỉ thức trong đó 
họ sử dụng những sợi dây 
rối và có nhiều qút thắt. 
Giống như các phù thủy 
thời Trung Cổ và Phục 
Hưng, một số dân tộc sơ 
khai hiện vẫn tiến hành 
nghỉ thức “thắt dây áo”, 
Các nghỉ thức gần giống 
như thế cho đến nay vẫn 
tồn tại ở người Úc bản địa, 
nhất là người wWadaman và 
người Yirkalla. 


Phép thuật với các sợi 
dây. Phép thuật này 
thường gắn liền với các 
truyền thống duy linh 
trong đó người ta sử dụng 
một mẩu dây ngắn mà hai 
câu được cột vào nhau 
để làm phép. Cho đến nay 
quần đảo Polvnesia và 
Melanesia vẫn còn sử dụng 
phép thuật này. Về phần 
các thổ dân châu Mỹ thì 
họ tin rằng các thông điệp 
thể hiện trên sợi dây được 
“dân tộc người nhện” trong 
huyền thoại nghĩ ra từ lâu. 
Còn người Eskimo ở Alaska 
lại tin rằng có một ác thần 
hiện diện trong các sợi dây. 


®% 


/“ 


VA 


nguồn gốc 


bÍ 


aĩn 


Vì sao có tầng lớp 
tiên dân ở An Độ? 


V minh Ấn Độ sản sinh ra một hệ thống đẳng cấp xã hội đầy 
rẫy những bất công bởi lẽ trong hệ thống này, một số người hầu 
như bị loại bỏ hoàn toàn khỏi xã hội. Nhưng ta biết gì về nguồn gốc 
những người bị qọi là “tiện dân“ này? 


e Quần áo lấy từ xác chết 

Một tiện dân (không được tính vào hệ thống đảng cấp) bị xem 
là xấu xa, ô uế đến mức chỉ cần họ chạm tay vào người khác là 
cũng đủ làm lây lan sự nhơ nhuốc. Ở Ấn Độ, tiện đân bị kỳ thị và 
đối xử như những kẻ hèn hạ. Họ phải sống cách xa các làng mạc và 
khu dân cư, không được sở hữu bất kỳ của cải nào trừ gia súc như 
lừa hay chó, và chỉ được mặc quần áo lấy từ xác chết. Họ bị cấm đi 
lại trong thành phố vào ban đêm và cấm đến gần các giếng nước 
trong làng vì người ta sợ họ làm ô nhiễm nguồn nước. 

Sự cách biệt giữa các đảng cấp xã hội ít nhiều tương ứng với 
những khác biệt về nghề nghiệp. Tiện đân được dành cho những 
công việc bạc bẽo nhất khiến họ trở nên lấm láp vì thường xuyên 
tiếp xúc với phân, súc vật chết... Chính vì thế mà những người 
làm nghề đóng giày, hớt tóc, thuộc da, đổ phân và đào huyệt trở 
nên những người thấp kém và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Bốn đẳng 
cấp xã hội chính cũng mang những chức năng ít nhiều cụ thể và 
chuyên biệt. 


e Một thể lớn bị phân nhỏ 


Hệ thống xã hội này ra đời khi nào? Các bản kinh cổ bằng tiếng 


119 


c Ẻ TT. . ¬ã 
` —— 
1P Í Su. = = = —— ĐÔ 


Người “tiện dân” ở Ấn Độ được goi là Dalit. Họ bị nhân biệt đối xử uà xem như kẻ hạ tiện. 


Phạn đã mô tả những nguyên tác gần giống như hệ thống đẳng 
cấp này. Cụ thể là Luật Manu (thời kỳ đầu Công nguyên) đã thể 
hiện lại những ghi chép từ thế kỷ 15 đến thế kỷ thứ 6 TCN, về 
nguồn gốc thần thoại của thế giới: các vị thần đã sát hại một vật 
thể vũ trụ to lớn mang hình hài con người rồi xé nát nó ra thành 
nhiều mảnh. Từ miệng của vật thể đó nảy sinh ra các bralưman tức 
bà la môn - một đẳng cấp tôn giáo cao nhất và cũng là đẳng cấp 
duy nhất có thể tiếp cận kiến thức siêu hình, am hiểu lễ giáo và 
kinh Phật. Từ cánh tay nảy sinh ra kshzfriya tức giới quân nhân 
và hoàng thân quốc thích. Từ cặp đùi nảy sinh ra aishya tức giới 
nông dân, thợ thủ công, thương nhân, và từ đôi bàn chân nảy sinh 
ra đảng cấp cuối cùng sửzđra và cũng là đẳng cấp thấp kém nhất 
trong xã hội tức gia nhân và tôi tớ. 


e Là kết quả xâm lược của người Ấn-Âu... 
Ở đây thể hiện rõ một hệ thống thang bậc xã hội dựa trên chức 
năng cụ thể của các đẳng cấp. Nó khiến ta liên tưởng đến hệ tư 


120 


tưởng về ba chức năng của các dân tộc Ấn-Âu ở La Mã nguyên 
thủy và ở phương Tây Trung Cổ, nơi có sự cách biệt rõ rệt giữa các 
tâng lớp giới tăng lữ, quân nhân và người sản xuất. 

Văn minh Ấn Độ hình thành vào khoảng 1500-1000 TCN, 
từ khi các dân tộc gốc Ấn-Âu từ vùng cao nguyên lran đến xâm 
chiếm đồng bằng sông Ấn và sông Hằng. Dân tộc nguyên thủy 
của lục địa Ấn Độ mà các học giả gọi là người Dravida là một 
dân tộc có nền văn minh phát triển rất sớm. Nhưng sau khi bị 
người Ấn-Âu đánh bại và quy phục, người Dravida trở thành tôi 
tớ cho chủ nhân mới và biến thành đảng cấp thứ tư trong xã hội, 
còn những kẻ xâm lược thì chỉ phân làm ba đảng cấp. Tuy nhiên 
một bộ phận người Dravida không chịu quy phục người Ấn-Âu. 
Bị xem là những phần tử đáng khinh và nguy hiểm, những người 
này dù không muốn cũng trở thành đẳng cấp thứ năm và con cháu 
họ sau này là những tiện nhân. 


e... hay do ảnh hưởng của tín ngưỡng? 

Cho dù giả thuyết trên 
có dễ thuyết phục cách mấy 
thì cũng khó tin là những 
người Ấn-Âu thắng trận lại 
áp đặt hệ thống xã hội của 
mình một cách tàn bạo 
như thế. Nhân tố then chốt 
hình thành các đảng cấp xã 
hội có lẽ chủ yếu là do tín 
ngưỡng. Với người Hindu 


Tiện dân 


122 


thì sự ra đời của một người thuộc một đẳng cấp xã hội nhất định 
không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của sự hòa hợp giữa vũ trụ 
với nhân phẩm người đó ở các kiếp trước. Sinh ra với thân phận 
tiện dân không phải là điều không thể chấp nhận và cũng chẳng 
có øì kinh khủng, bởi lẽ quy luật tự nhiên đã là như thế, cho nên 
tốt nhất là tôn trọng nó và làm tròn các lễ nghỉ và giới luật dành 
cho đẳng cấp của mình. Chỉ có thế họ mới có hy vọng tái sinh vào 
đẳng cấp tính hoa hay chí ít là cao hơn đảng cấp của họ lúc này. 
Còn chuyện bao giờ thì đẳng cấp bà la môn mới trở thành đẳng 
cấp đông đảo nhất ở Ấn Độ thì... đó vẫn là câu hỏi không ai biết. 


ĐẲNG CẤP LÀ GÌ? 


Nói nôm na, đẳng cấp là một nhóm người sở hữu các đặc điểm và 
nghĩa vụ chung tùy vào dòng dõi của họ. Đặc điểm cơ bản của hệ 
thống đẳng cấp là việc cha truyền con nối và không thể đổi đẳng cấp 
trong thời gian đời người. 

Để phân biệt với nhau, mỗi đẳng cấp đều bị áp đặt một số nghĩa vụ 
và cấm đoán như phải kết hôn trong cùng đẳng cấp (chế độ nội hôn), 
phải tuân thủ các chế độ ăn uống quy định (như chế độ chay tịnh của 
đẳng cấp bà la môn), phải ăn mặc hay trang điểm như thế nào để cho 
phân biệt được, phải dành thời gian cho tu hành nhiều hay ít,.. 
Ngoài hệ thống đẳng cấp ra còn có cả một hệ thống cấp bậc phụ: 
Mỗi đẳng cấp trong bốn đẳng cấp chính (shudra, vaishya, kshatriva 
và trên hết là brahman) đều có đến hàng chục hay thậm chí hàng 
trăm cấp bậc và các cấp bậc này cũng có trình tự trên dưới của chúng. 


Người Polynesia từ đâu đến? 


rong một tam giác gần 10.000km? hình thành từ ba nơi mà nay 
T: gọi là Hawaii, đảo Easter và New Zealand, làm cách nào con 
người có thể đến được vô số các hòn đảo nhỏ nằm cách xa tất cả mọi 
lục địa? Làm cách nào họ có thể sống và phát đạt ở những nơi đó? 


e Một lục địa bị nhận chìm trong biển? 

Một giả thuyết đã nhanh chóng ra đời để trả lời những câu hỏi 
trên. Theo giả thuyết này, những người có làn da nâu sẫm và mái 
tóc xoăn đã... sống sẵn ở những hòn đảo đó. Họ thuộc một giống 
dân nguyên thủy sống sót sau một thảm họa khiến cho cả một 
lục địa bao la bị nhấn chìm xuống biển. Những hòn đảo ngày nay 
chính là đỉnh các ngọn núi cao của cái lục địa bị nhấn chìm kia. 


Đảo Bora-Bora, một quân đảo của người Polynesia 


Tuy nhiên, các phương tiện kỹ thuật hiện đại để thăm dò đáy biển 
đã chứng minh rằng lục địa bí ẩn này chưa từng tồn tại. Ngoài ra, 
các công trình nghiên cứu nhân loại học cũng chứng minh rằng 
không thể có giống người nào phát triển lên một cách độc lập như 
thế và do vậy người Polynesia không thể nào là một giống dân 
nguyên thủy của loài người. 


e Xuất xứ gây nhiều tranh cãi 
Nếu những người sống ở Polynesia không phải người bản xứ 


thì họ từ đâu tới? Đến tận ngày nay vẫn tồn tại hai quan điểm trái 
ngược nhau. Quan điểm thứ nhất khẳng định người Polynesia có 


Múa dân gian trên thuyên độc mộc ghép đôi đặc trung của người Polynesia 


> 


THUYỀN ĐỘC MỘC CỦA NGƯỜI POLYNESIA 

Không ai biết chính xác hình dáng ban đầu của con thuyền mà 
những người Polynesia đầu tiên sử dụng để vượt Thái Bình Dương 
cũng như kỹ thuật đóng thuyền của họ. Chỉ biết là khi Cook và 
Bougainville đến đó thì họ thấy người dân ở đây sử dụng những 
chiếc thuyền độc mộc. 
Thuyền độc mộc lớn (dùng để vượt biển) được ghép từ nhiều mảnh. 
Nó được làm bằng những thân cây đã moi rổng ruột rồi sau đó ghép 
lại với nhau để đạt độ dài từ 20 đến 30 mét. Tất cả các mảnh ván 
đóng thuyền được cột vào nhau bằng vỏ dừa bên lại rồi xâu qua 
những lỗ đục dọc theo chiều dài miếng ván. Những chiếc thuyền 
độc mộc may tay này có thể chở từ 10 đến 20 người cộng thêm với 
lương thực và gia súc.. 


xuất xứ từ châu Mỹ. Theo một học giả người Na Uy về thời kỳ tiền 
sử, ông Thor Heyerdahl, thì các cư dân đầu tiên của Polynesia đã 
từ bờ biển Peru đến đây vào khoảng một nghìn năm TCN để định 
cư ở vùng đất mới này. Để kiểm chứng giả thuyết của mình, đích 
thân Thor Heyerdahl đã lên một chiếc bè đi từ bờ biển Peru đến 
quần đảo Tuamotu. Cuộc thám hiểm nổi tiếng với tên gọi là Kon 
Tiki này (Kon Tiki cũng là tên chiếc bè) đã xuất phát từ Callao 
(Peru) năm 1947. Ba tháng rưỡi sau Kon Tiki cập bến châu Đại 
Dương. Điều này chứng tỏ việc vượt biển bằng bè là hoàn toàn có 
thể. Dựa vào chứng minh này, Heyerdahl tiếp tục đưa ra một lập 
luận mang tính lý thuyết. Ông nhận thấy rằng, cho đến thời gian 
gần đây, thực phẩm chính của các dân tộc Polynesia vẫn cơ bản là 
khoai lang, mà giống khoai này thì lại có xuất xứ từ châu Mỹ. 


125 


e Gốc gác châu Á 

Tuy nhiên, cuộc hành trình 
của học giả người Na Ủy và lập 
luận của ông về thực phẩm của 
người Polynesia vẫn không đủ 
sức thuyết phục các nhà khoa 
học. Các phát hiện khảo cổ học 
từ những năm 1960 nghiêng 
về hành trình sau: khoảng cuối 
thiên niên kỷ thứ ba TCN, vì một 
lý do chưa rõ, những đoàn người 
di cư đầu tiên đã rời Đông Nam Á 
để đến đây. 

Họ xâm nhập vào các quần 
đảo phía Nam Thái Bình Dương, 
nơi đã có người Melanesia sinh sống sẵn từ trước. Những người 
di dân này định cư lại đó gần một thiên niên kỷ. Học nghề làm 
vườn từ người Melanesia vốn cũng mang gốc gác châu Á. Sau 
đó, nhờ những chiếc thuyền độc mộc lớn ghép đôi của họ, họ 
nhanh chóng phát hiện thêm nhiều vùng đất mới không người 


Thiếu nữ Polynesia 


ở, đầu tiên là quần đảo Eiji, kế đến là quần đảo Tonga và quần 
đảo Samoa. Vào đầu thời đại Công nguyên, áp lực dân hoặc chiến 
tranh (theo như các câu truyện dân gian) đã buộc những người 
bại trận bị buộc phải rời bỏ quê hương để sống đời tha hương. Rất 
nhiều người đã lại hướng ra phía Đông để chinh phục những vùng 
đất mới giữa đại dương bao la. 


e Những người đi biển cừ khôi 


Dù là tự nguyện hay bát buộc thì các cuộc hành trình này cũng 


126 


đã được chuẩn bị rất kỹ. Những người di cư mới, xuất phát từ quần 
đảo Samoa hay Tonøga, đã theo gió mậu dịch và trả một cái giá đau 
thương và mất mát để cuối cùng đến được quần đảo Marquises. 
Thật vậy, các khai quật khảo cổ học ở quần đảo này cho thấy nơi 
đây có người đến sinh sống lâu năm nhất (khoảng năm 300). 
Nhưng các nhà thám hiểm của chúng ta không dừng lại ở đó. Từ 
quần đảo Marquises, họ tiếp tục lênh đênh kháp đại dương trên 
những con thuyền mong manh để rồi cuối cùng cũng đặt được 
chân lên tất cả những vùng đất nổi trên biển cả. Đến năm 700 họ 
đã đến được quần đảo Société (Tahiti), Hawaii và đảo Easter. Rồi 
từ năm 700 đến năm 1100 một làn sóng di dân mới đã đổ đến 
quần đảo Cook, vùng duyên hải Úc và New Zealand. 

Sau khi lập nghiệp trên các quần đảo này, nhờ có đại dương 
ngăn cách với các dân tộc sống ở Thái Bình Dương và các lục địa 
khác, người Polynesia không còn bị xâm lăng đồng thời cũng 
tránh được các đại dịch... cho đến khi người châu Âu đến. 


127 


Con sói cái ở Roma 


ột tác giả Latin cổ điển nào đó đã tưởng tượng ra câu chuyện lự 

kỳ qắn với sự ra đời của Roma. Câu chuyện thần thoại này được 
văn học dân gian lưu truyền từ đó và được các hoàng đế lợi dụng để 
tuyên truyền cho triều đại của họ. Ngày nay các nhà khảo cổ đang 
cố tách biệt giữa lịch sử và huyền thoại. 


e Từ Troy đến La Mã 

Người Roma không hề hoài nghi về nguồn gốc người Troy của 
họ. Nếu tin vào cách tính thời gian truyền thống thì thành Troy 
thất thủ và bị Hy Lạp đốt cháy năm 1184 TCN. Aenaes - con trai 
của hoàng tử Anchises và nữ thần Vénus - đã chạy thoát, mang 
theo cậu con trai Iulus (hay còn gọi là Ascanius), người cha của 


Cơn sói cái đã cho 
Romulus uà Remus bú 


.ớx “5® e5. d. >eL/ |” . _ — Xi 


Tranh mang tên “Tuổi thơ của Romulus uà Remus” của Ricci Sebastiano 


mình và các thần hộ mệnh của thành Troy (Penates). Sau thời 
gian dài phiêu bạt, Aeneas đến Ý, định cư ở Latium (nơi sau này 
trở thành Roma), rồi kết hôn với Lavinia, con gái vua Latinus. 
Con trai Aeneas là Ascanius sau đó lập ra một thành phố mới ở 
chân núi Alba và đặt tên cho nó là Alba Longa. Trong suốt ba thế 
kỷ, Alba Longa có cả thẩy 12 vị vua trị vì. Đến đời vua cuối cùng 
thì vị vua này bị em trai tiếm ngôi. Vì muốn dòng chính của hoàng 
gia tuyệt tự nên người em trai này đã buộc cháu gái là Rhea Silvia 
trở thành nữ vu tức nữ tu sĩ, một người suốt đời phải gìn giữ sự 
trinh trắng. Nhưng sau đó Thần Chiến tranh Mars đã giao cấu 
với nữ vu này và cho ra đời một cặp song sinh. Người cậu của 


129 


~— ` 


S8, 4, —— — 


Sông Tiber ở thành phố Roma, tranh của Gaspard Van Wittel. Con sông này giữ một vị trí 
chiến lược trong giao thương. 


cặp song sinh lập tức ra lệnh bỏ chúng vào một chiếc giỏ và vứt 
xuống sông Tiber. Nhưng kỳ lạ thay, nước sông Tiber đột nhiên 
rút xuống và đưa chiếc giỏ tấp vào chân đồi Palatine. Nghe tiếng 
khóc của hai trẻ sơ sinh, một con sói cái đã lần đến và cho chúng 
bú. Cuối cùng chúng được một mục đồng đem về nuôi. 


e Anh em thù địch 


Đến khi trưởng thành, Romulus và Remus (tên của hai anh em 
song sinh) biết được câu chuyện bí ẩn xung quanh sự ra đời của 
họ. Họ bèn quay về Alba Longa đuổi kẻ soán nghịch rồi đưa người 
ông của họ lên ngôi. Theo truyền thuyết thì sau đó, vào năm 753 
TCƠN, họ ra đi và dựng lên một thành phố mới ngay tại nơi họ đã 


130 


trải qua thời thơ ấu tuyệt vời. Tuy nhiên, vì tranh chấp nhau vinh 
dự là người sáng lập ra thành phố, họ phải nhờ các thần linh phân 
chia lãnh địa ra làm đôi. Từ đó mỗi người chiếm cứ một bên đồi: 
Romulus cai quản đồi Palatine còn Remus cai quản đồi Aventine. 
Tại đây họ thường xuyên quan sát điểm trời tức xem vận mệnh 
của mình qua hình ảnh các con chim trên trời. Mười hai con chim 
kên kên đã dâng chiến thắng cho Romulus. Truyền thuyết kể rằng 
Remus, do muốn khiêu khích anh trai, đã nhảy qua chiếc hào 
đánh dấu đường ranh giới giữa hai phe và bị Romulus giết chết. 


e Địa điểm lý tưởng 

Truyền thuyết đã liên kết việc đóng đô trên bảy ngọn đồi với 
một chuỗi các sự kiện siêu nhiên, và liên kết việc chọn nơi dựng 
đô với quyết định của thần linh. Nhưng quan sát hợp lý hơn thì sẽ 
thấy việc lựa chọn địa điểm dựng đô thật ra là một sự phân tích vô 
cùng sáng suốt. Latium là một cánh đồng núi lửa nhỏ sình lây, ven 
biển lại có rất nhiều muỗi mòng mang mầm sốt rét. Nhưng đây 
cũng lại là một ngã rẽ tự nhiên ở ngay giữa đảo. Sông Tiber chảy từ 
thượng nguồn Apennines ở Đông Bắc ra biển Tyrrhenian ở Đông 
Nam. Tuy dòng chảy thất thường nhưng nơi đây lại là trục giao 
thông vô cùng quý giá. Từ xưa, con sông này đã được sử dụng làm 
tuyến đường trao đổi hàng hóa với dân miền núi, nhất là để chở 
muối, một sản phẩm rất cần cho việc ướp thịt dự trữ. 

Nhưng sông Tiber cũng là một trở ngại cần vượt qua. Nơi sau 
này trở thành Roma là điểm đầu tiên có thể băng ngang kể từ vùng 
ven biển. Theo Ciceron thì con sông này do nằm cách bờ biển 
khoảng 20 km và ở một nơi có không khí trong lành nên có mọi 
lợi thế của biển đồng thời cũng tránh được mọi bất lợi của biển. 
Ngoài ra, bảy ngọn đồi Aventine, Palatine, Capitole (nơi xây dựng 


131 


thành Arx), Quirinal, Viminale, Esquiline và Caelius đều mang 
kết cấu đá núi lửa nên là điểm phòng thủ vô cùng vững chắc. 


e Từ những ngôi làng nhỏ của mục đồng 

Đến đầu thế kỷ 20, nhờ các khai quật khảo cổ học mà những 
di tích cổ xưa nhất đã được phát hiện. Bên dưới vùng Forum, 
giữa các ngọn đồi, người ta tìm thấy một nghĩa địa cổ lớn. Ở thời 
kỳ đầu của thế kỷ thứ 8 TCN, người dân ở đây có tập quán hỏa 
táng người chết rồi bỏ tro vào chiếc bình đựng cốt hình dáng 
giống cái chòi. Về sau họ đưa thi hài vào những chiếc quách đá 
và, trong suốt thời gian dài, vùng cao được dành cho người sống 
còn những vùng thấp có bầu không khí ít trong lành hơn thì dành 
cho người chết. 

Vậy là cả những điển tích lẫn tư liệu khảo cổ đều thống nhất 
với nhau về thời gian diễn ra các công trình đầu tiên của Roma: 
khoảng năm 750 TCN. Nhưng cho đến trước thế kỷ thứ 6 TCN 
thì Roma có lẽ vẫn chỉ là một tập hợp những ngôi làng nằm rải 
rác trên nhiều ngọn đồi, nơi các mục đồng sinh sống. Mãi đến khi 
người Etruria đến cai trị, thành phố mới thực sự thành hình. Vùng 
Forum, sau khi tu sửa, trở thành trung tâm của thành phố Roma. 


132 


Người Basque phải chăng là 
những kẻ sống sót 
sau cơn Đại hồng thủy? 


ruyền thuyết kể rằng “một số ít người đã thoát khỏi cơn Đại 

hồng thủy. Con số này được xem là “hiếm hoi như những trái ôliu 
và những chùm nho còn sót lại trên cành sau mùa thu hoạch”. Trong 
số những người sống sót có Aitor, ông tổ của người Basque”. 


e Một dân tộc khác biệt 

Người Basque là một dân tộc khác hản các dân tộc khác. Đầu 
tiên là khác biệt về nhóm máu. Từ khoảng năm 1918 người ta 
nhận thấy các nhóm máu của người Basque phân bố không đồng 
đều và họ khác với tất cả các dân tộc da tráng khác ở chỗ có nhiều 
người mang nhóm máu ©, rất ít người có nhóm máu A và hiếm 
nhất là nhóm máu B. Không một dân tộc nào trên thế giới lại 
có tỷ lệ máu hiếm RH âm tính cao đến thế, trong khi tỷ lệ này 
ở những nơi khác tại châu Âu lại rất thấp. Sau đó đến khác biệt 
ngôn ngữ. Ngôn ngữ Basque không mảy may giống các ngôn ngữ 
châu Âu khác. 


e Vô số phương ngữ 

Các văn bản đầu tiên bằng tiếng 
Basque đều là từ sau thế kỷ lố, trong 
đó người ta tìm thấy 8 phương ngữ 


Những tấm bia hình đĩa trong các 
khu nghĩa trang xú Basque không giống tới 
bất cú tấm bia đá nào ở các uùng khác. 


MỘT NGÔN NGỮ MÀ NGAY CẢ 
QUY SATAN CŨNG ỚN 


Truyền thuyết không giúp ta xác định nguồn gốc ngôn ngữ xứ 
Basque. Một số người cho rằng ngồn ngữ này do Thượng Đế tạo 
ra và nó “tự nhiên như tiếng chim câu gáy hay tiếng chó sủa”. 
Nhưng truyền thuyết cũng nói rằng sau 7 năm sống ở xứ Basque, 
chính quỷ Satan cũng chỉ biết nói có mỗi hai chữ “có” và “không”. 

Cũng chính quỷ Satan sau khi nắm trong tay quyển sách học tiếng 
Basque đã tức giận vứt nó xuống biển vì không hiểu gì hết... Khi 
Manuel de Larramendi lần đầu tiên viết sách về văn phạm Basque 
ở thế kỷ 17, ông đã đặt tên sách là £! #mposible Vencido có nghĩa là 


Am 


“chiến thắng điêu không thể. 


khác nhau, ngôn ngữ làng này khác với làng kia và thậm chí là nhà 
này khác với nhà kia. Ngôn ngữ Basque có những tương tu với 
tất cả mọi ngôn ngữ khác, từ tiếng :œœœœwe 

Carthage đến tiếng Thổ Nhĩ Kỳ .. 4 
tiếng Phân Lan, thậm chí cả tiếng L.. 
Chuktches (một dân tộc ở phía j 
đông bắc Siberia). Đầu thế kỷ 20, 
một số nhà ngôn ngữ còn cho là 


tiếng Basque có những điểm giống 
tiếng Chamita, một ngữ hệ bao 
gồm tiếng Ethiopia, tiếng Ai Cập 
và tiếng Berber. 


Một người Basque với chiếc mũ nổi 
truyền thống. Người Basque rất tự hào 
với uăn hóa của mình. 


134 


Một người Ý tên Trombetti đã tìm kiếm ngôn ngữ gốc của loài 
người trước thời Babel, và chỉ ra những điểm tương đồng giữa 
tiếng Basque với tiếng Georgia và các phương ngữ khác của vùng 
Caucasus mà ông cho là ít nhiều có họ hàng với nhau. Hướng đi 
này đã cho những kết quả sáng sủa hơn, mặc dù một số người còn 
thêm vào dải tương đồng này tiếng Etruria, tiếng Bourouchaski 
(ngôn ngữ của một dân tộc sống cách ly ở Tây Bắc dãy Himalaya), 
hay tiếng Armenia.. Năm 1936, Georges Dumézil trình bày 
những yếu tố trùng lắp về từ vựng, sự giống nhau về cú pháp, 
cho thấy mối liên hệ giữa các ngôn ngữ vùng Caucasus với tiếng 
Basque. Tuy hạn chế hơn về số lượng ngôn ngữ, nhưng độ chuẩn 
xác lại cao hơn. 


e Ngành khảo cổ làm rối các bản đồ 

Như vậy là có sự tương quan giữa một ngôn ngữ nói ở Đông 
Âu với các ngôn ngữ nói nằm giữa biển Hắc Hải và biển Caspian. 
Nhưng các ngôn ngữ này 
tách biệt khỏi nhau từ khi 
nào? Các gốc từ giống nhau 
7 “gieo 
trồng” “bện”, “xe? “xay” cho 
thấy chúng bắt đầu tách biệt 
sau thời kỳ đồ đá mới, tức từ 
5000 đến 2500 năm TCN, 
khi mà các hoạt động trên 
xuất hiện. Ta có thể hình 


mang nghĩa “cày cấy 


Trong thập niên 1880, Paul Broca (ảnh) 
đã tiến hành nhiều cuộc khai quật nhằm 
xác định nguồn gốc của người Basque. 


135 


dung người Basque là hậu duệ của người Caucasus từ phương 
Đông đến sau thời gian này. 

Nhưng, đến năm 1936, tức cũng chính vào năm mà quan hệ họ 
hàng của hai ngôn ngữ này được xác lập, hai nhà khảo cổ là T. de 
Aranzadi và J.-P de Barandiaran đã tìm thấy những chiếc sọ trong 
hang Urtiaga ở xứ Basque. Trái với những chiếc sọ tìm thấy trong 


XỨ BASQUE 


Euzkadi (hay có lễ đúng hơn là Eskualherri) là một cái tên chỉ mới 
ra đời từ năm 1893, mang nghĩa là “xứ sở của ngôn ngữ Basque”. 
Đường biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha không thể cắt dân tộc 
này làm đồi bởi sự tương đồng văn hóa và việc buôn lậu qua lại 
từ lâu đã bén rễ. Tại Tây Ban Nha, xứ Basque trải dài từ thành 
phố Bilbao đến đỉnh Anie (2.504m) và là một trong những cái nôi 
công nghiệp của đất nước này. Từ Đông sang Tây Tây Ban Nha có 
tỉnh Biscaye (trong có thành phố Bilbao, thành phố Durango và 
thành phố Guernica), tỉnh Alaya, tỉnh Guipuzcoa (Saint Sebastian) 
và tỉnh Navarre. Lãnh thổ xứ Basque trên phần đất của Pháp không 
rộng bằng ở Tây Ban Nha. Nó nằm phía Tây Nam dãy Pyrénée mé 
Đại Tây Dương, gần khe Oloron và một phần thuộc xã Bayonne 
hoặc Biarritz. Lãnh thổ Basque ? 

trên đất Pháp có ba huyện là 
huyện Labourd (trong có các thị 
xã Hendave và Saint-Jean de 
Luz), tỉnh Navarre (trong có thị 
xã Saint-Jean Pied-de-Port) và 
huyện Soule bao quanh thị xã 
Mauleon-Licharre. 


Xế 


L/ 
j France 


136 


các cuộc khai quật của Paul Broca vào thập niên 1880, các sọ này 
trông giống hệt như sọ người Basque hiện nay. Mà đây lại là những 
chiếc sọ ở thời kỳ đồ đá cũ, tức giai đoạn trước thời kỳ đồ đá mới. 
Đó là bằng chứng cho thấy người Basque là người địa phương, tức 
“người bản địa Tây Âu” Họ đã có mặt từ thuở hồng hoang và có lẽ 
đã tiến hóa theo cách của họ từ thời người Cro-Maønon, có nghĩa 
là độc lập với người Georgia hay người Tchetchenia... 


e Phải chăng là ngôn ngữ du nhập? 

Phải chăng người Basque đã tồn tại ở đó từ bao đời nay nhưng 
ngôn ngữ của họ chỉ mới tách biệt các ngôn ngữ của người 
Caucasius cách đây Š hoặc 6 ngàn năm? Ta có thể hình dung rằng 
có một ngôn ngữ nói chung cho tất cả các giống dân bản địa trên 
toàn châu Âu, thậm chí cả phía Bắc châu Á. Nhưng thật đáng ngạc 
nhiên nếu như một ngôn ngữ nói dùng ở khắp lục địa lại có thể 
biến mất hoàn toàn... chỉ trừ ở hai bên đầu. 

Hơn nữa, có khối gì nơi hẻo lánh để ngôn ngữ này bảo tổn tốt 
hơn, cớ sao lại bảo tồn ở khu vực biên giới Saint-Jean-de-Luz, một 
nơi rất dễ bị bên ngoài tác động? 

Do đó cũng là hợp lý khi người ta chọn giả thuyết cho rằng 
ngôn ngữ của người Basque - một dân tộc bản địa - được du nhập 
từ nơi khác. Có thể nó được du nhập cùng với ngành luyện kim từ 
Tiểu Á vào thiên niên kỷ thứ 3 TCN. 

Nhưng giả thuyết nào cũng có những vấn đề của nó. Cho dù các 
phát hiện năm 1936 có làm sáng tỏ nguồn gốc của người Basque 
và ngôn ngữ của họ, nhưng chúng vẫn không thể giải quyết các bí 
ẩn bao quanh ngôn ngữ này. 


đợi/ 


ương quốc không đàn ông 


N trong một bộ tộc toàn nữ chỉ chuyên việc chinh chiến, các nữ 
chiến binh Amazon được thi hào Eschvle mô tả là “những cô gái 
hiếu chiến, kẻ thù của đàn ông”. 


e Nguồn gốc thần thánh 

Theo thần thoại Hy Lạp, các nữ chiến binh Amazon là con của 
thần chiến tranh Ares (thần Mars) với chính con gái ruột của ông 
ta là nữ thần Harmony. Các nữ chiến binh Amazon chỉ sống nữ và 
nữ với nhau, tất cả đều rất thiện chiến. Họ đào tạo con gái thành 
những thợ săn và chiến binh cũng xuất sắc như họ. Để làm được 
việc này, họ đốt cháy một bên ngực phải để có thể dễ dàng băn 
cung. Chính vì truyền thống này mà nảy sinh ra tên gọi Amazon 
vì Amazon trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “phụ nữ không có vú”: 
Các nữ chiến binh chỉ quan hệ với đàn ông trong một thời gian 
rất ngắn với mục đích duy nhất là để sinh con. Sau khi sinh họ 
chỉ giữ lại những bé gái. Theo sử gia Herodotus thì “một thiếu nữ 
Amazon chỉ được kết hôn sau khi giết được một kẻ thù. Có nhiều 
phụ nữ Amazon cho đến già và chết đi vẫn chưa thể kết hôn bởi 
chưa hoàn thành được nhiệm vụ này”. 


e Nữ chiến binh Amazon, kẻ thù của các anh hùng Hy Lạp 

Những cuộc giao chiến đầu tiên của các nữ chiến binh Amazon 
tại Hy Lạp xảy ra từ trước thời Homer. Họ được kể là đã giao 
chiến với Heracles, người hùng lớn nhất trong thần thoại Hy Lạp. 
Trong 12 sứ mệnh của Heracles có sứ mệnh phải lấy cho được 
đai lưng của Hippolyte, nữ hoàng Amazon. Không lâu sau đó, 


139 


Nữ chiến binh Amazơn 


Theseus, người anh hùng chiến thắng 
quái thú Minotaur, đã đến chỗ các 
nữ chiến binh Amazon để bắt công 
chúa Antiope xinh đẹp của họ (em 
của Hippolyte). Các nữ chiến binh 
bèn rời vương quốc, trả đũa bằng 
cách xâm lăng Atikes nhưng bị quân 
Theseus đẩy lùi. Từ cuộc hôn nhân 
đây sóng gió giữ Theseus và Antiope, 
một đứa bé trai tên Hippolytus đã ra 
đời và được cha rất mực thương yêu. 
Kịch gia Racine đã biến Hippolytus 
thành một nhân vật nổi tiếng trong vai 
vị anh hùng bất hạnh trong vở Phèđrc. 


Trong thiên anh hùng ca IÏiađ kể về những năm chiến đấu cuối 
cùng giữa Troy với Hy Lạp, các nữ chiến binh Amazon đã được 


Một tranh cổ của 
Ty Lạp thể hiện 
nữ chiến binh 
Amazon 


đề cập ba lần nhưng Homer chỉ miêu tả họ rất mơ hồ khiến người 
đọc không hình dung về họ. Có vẻ như vào thời đó huyền thoại 
này đã bắt đầu suy tàn. 


e Huyền thoại hay sự thật? 

Nhiều tác giả ở nhiều thời đại khác nhau đã viết về các nữ chiến 
binh Amazon nhưng không ai nói được chính xác họ thuộc quốc 
gia nào, và cũng không ai xác định được họ có thực sự tồn tại như 
trong các câu chuyện huyền thoại hay không. Theo truyền thuyết 
của người Hellenes thì vương quốc của các nữ chiến binh Amazon 
nằm ở Tiểu Á gần sông Thermodon và có thủ đô là Themoscyre. 
Tuy nhiên những người Hy Lạp đến cai trị vùng này từ rất sớm lại 
không tìm thấy dấu vết của họ ở nơi này. Theo sử gia Herodotus thì 
các nữ chiến binh Amazon đã rời vương quốc di cư sang Scythia ở 


._ HER0DOTUS, 
MỘT SỬ GIA GÂY NHIÊU TRANH CÃI 


Ra đời năm 484 TCN tại Halicarnassus ở Tiểu Á, Herodotus lúc đầu 
chỉ là một người thường xuyên chu du khắp châu Âu, châu Phi và 
châu Á. Tác phẩm “Các câu chuyện lịch sử của ông được chia thành 
9 tập, thuật lại sự đăng quang của đế chế Ba Tư và kể về các cuộc 
chiến giữa người Hy Lạp và người Ba Tư. Herodotus tin vào thần 
linh và số mệnh nên các bài viết của ông dẫn chứng rất nhiều thần 
thoại. Chính vì thế mà ngày nay những câu chuyện kể của ông bị 
nhiều người chỉ trích mặc dù các dẫn chứng lịch sử của ông đều rất 
chính xác. Nhờ viết hay và giàu thông tin, Heredotus được xem là 
sử gia đầu tiên của Hy Lạp và, ngay từ thời Cổ Đại, đã được mệnh 
danh là “cha đẻ của lịch sử”. 


141 


142 


gần biển Azov hiện nay. Tuy nhiên, có thể ở thời Cổ Đại đã từng 
có những bộ tộc toàn nữ nhân cai trị nội bộ lãn nhau hoặc sống 
cách xa đàn ông theo một mô hình xã hội mẫu hệ thời đó. Chính 
các bộ tộc nữ nhân này đã góp phần hình thành huyền thoại nữ 
chiến binh Amazon để rồi sau đó huyền thoại này lại được các nhà 
thơ thêu dệt và tôn vinh. 


THẾ GIỚI CỦA CÁC NỮ CHIẾN BINH AMAZON 


Rất lâu sau khi thời Cổ Đại kết thúc, huyền thoại về các nữ chiến 
binh Amazon lại trỗi dậy trong vài thế kỷ cùng sự gia tăng các 
hoạt động thám hiểm và khám phá thế giới. Vào thế k thứ 9, vua 
Anh Alfred Đại Đế đã kể về một vương quốc toàn phụ nữ tên là 
Magdaland ở phía Bắc châu Âu. 


Sự xa hoa : 
dành cho người chết 


ến từ Siberia, các bộ lạc du mục Scvthia định cư ở bờ biển Hắc 

Hải vào thế kỷ thứ 7, tàn phá Assvria rồi tràn đến tận Ai Cập. 
Dân tộc kỳ lạ bao gồm các chiến binh là thợ kim hoàn này có những 
nghỉ thức lễ tang bí mật và vô cùng tàn nhẫn. 


e Những tang lễ kinh hoàng và xa hoa 

Tang lễ của một quốc vương Scythia là dịp để tiến hành những 
nghỉ lễ kéo dài suốt nhiều ngày. Sau khi ướp xác quốc vương, thi 
hài của ngài được truyền từ bộ lạc này sang bộ lạc khác để mọi 
người đến viếng. Những ai viếng xác quốc vương đều phải tự cắt 
một mảnh tai và xẻo một miếng thịt của mình để tỏ lòng tôn kính 
người đã khuất. Sau đó người ta mới đào hố để chôn cất tử thi. Sử 
gia Hy Lạp Herodotus từng tham dự một tang lễ như thế ở thế kỷ 
thứ 6 TCN, ông mô tả nó như sau: “Họ đặt thi hài người chết lên 
chiếc giường phủ lá xanh ở trong phòng tang lễ. Rồi họ đắp các 
cột đất ở hai bên xác chết và đặt các mảnh gỗ lên trên rồi lấy chiếu 
đan bằng lá sậy đắp lại. Tại một nơi để trống trong gian phòng, họ 
chôn một trong số các phi tần của quốc vương cùng một người 
hầu rượu, một người bếp, một người trông ngựa, một người hầu, 
một người đưa tin và mấy con ngựa của quốc vương sau khi đã cắt 
cổ họ. Họ cũng chôn theo một phần tài sản của quốc vương cùng 
những chiếc cốc bằng vàng. Sau khi xong, tất cả mọi người xúm lại 
đắp một gò mộ lớn và tranh nhau đắp sao cho càng cao càng tốt”. 
Một năm sau, các triều thần của vị quốc vương đã băng hà tiếp tục 
giết thêm 50 thanh niên và 50 con ngựa nữa. Xác các thanh niên 


14 


này được đặt lên xác ngựa rồi cột vào những cậy cọc dựng quanh 
mộ phần của quốc vương. 


e Chủ nhân thảo nguyên 

Là người gốc Ấn-Âu, người Scythia gồm nhiều dân tộc khác 
nhau nhưng các dân tộc này thường bị đồng hóa trong quá trình di 
chuyển ra ngoài châu Á. Vốn bản tính đữ tợn và hung hăng, người 
Scythia luôn mang vũ khí bên người và không hề nương tay với 
kẻ thù. Để chứng tỏ lòng trung thành của mình, họ thường uống 
máu ăn thề. Họ hay xem bói toán và rất gắn bó với truyền thống 
dân tộc. Tuy nhiên họ lại rất yêu thích nghệ thuật và là những thợ 
kim hoàn tài ba. Họ tạc các tượng nhỏ, chế tạo các vũ khí cho mục 
đích trang trí nhà cửa, chế tạo các phụ kiện kim loại để trang trí 
cho các bộ y phục và thiết kế các mẫu nữ trang trên đó chủ yếu 
chạm khắc hình thú vật. 


Chiến binh Scythia trong tranh vẽ của Angus McBride 


NHỮNG KẺ TÀN ÁC NHƯNG BẤT LỰC 
Hippocrates, cha đẻ của ngành Y, cho rằng người Scvthia mắc một 
căn bệnh rất đặc trưng, đó là bệnh bất lực. Ông viết: 


“Theo tôi thì nguyên nhân khiến người Scvthia bị bất lực là bởi họ 
thường xuyên cưỡi ngựa và buông thống hai chân dọc thân ngựa 
khiến cho khí huyết lưu thông đến các khớp bị tắc nghền làm họ 
bước đi khập khiểng. Những người bị nặng thậm chí còn bị căng 
khớp háng. Họ tự chữa trị chứng bất lực của họ như sau: Lúc mới bị 
đau, họ cứa vào các tĩnh mạch phía sau hai tai để máu chảy ra và 
làm họ mệt mỏi và ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì có kẻ khỏi bệnh, người 
không (..). Thế nhưng nếu đã làm thế ít nhất hai ba lần mà vẫn chưa 
thấy khỏi thì có nghĩa là họ đã có hành vi xúc phạm đến Thượng Đế 
và bị Thượng Đế ban cho hình phạt đau khổ này. Đến lúc đó họ sẽ 
buộc phải khoác lên người tấm y phục phụ nữ để trở thành đàn bà.” 


Các tộc người Scythia luôn trong trạng thái di chuyển. Đàn bà 
trẻ con thì ngồi xe ngựa còn đàn ông thì cưỡi ngựa. Tuy vùng thảo 
nguyên nơi họ sống rất nghèo tài nguyên, nhất là quặng, nhưng 
bù lại quan hệ giữa các bộ lạc rất tốt. Họ không những trao đổi với 
nhau vàng bạc, đồng, thiếc, sắt mà còn trao đổi cả gõ, da và hàng 
thủ công. Sau khi định cư ở bờ biển Hác Hải, họ bắt đầu hình 
thành một tổ chức hành chính - chính trị phức tạp hơn so với cơ 
cấu bộ tộc. Có nhiều vương quốc Scythia cùng tồn tại, mỗi vương 
quốc đều do một số bộ lạc hợp thành. 


e Những ngôi mộ xa hoa 
Có đến mấy chục ngôi mộ Scythia gọi là gò mộ được các nhà 


khảo cổ nghiên cứu từ đầu thế kỷ 20. Một trong những ngôi mộ 


145 


đẹp nhất là ngôi mộ ở 
thung lũng Pazyryk tại 
núi Altai, Siberia. Khi 
khai quật nó vào năm 
1929, người ta tìm thấy 
trong lòng ngôi mộ đá 
lạnh lếo này nhiều vật 
dụng như thảm, y phục, 
tượng, vũ khí, đồ trang 


sức và nhạc cụ, lại còn cả 


.ự 
ÝS.. /y 7Ñ 


Người Soythia rất giỏi nghề kim hoàn. Trên hình là một chiếc xe ngựa cùng 
những món đồ trang sức của người Scythia. những con ngựa đã thắng 

yên cương, và đặc biệt 
nhất là những xác ướp còn nguyên hình hài. Trên xác ướp của vị 
vua chôn ở đây có nhiều hình xăm, biểu tượng của nguồn gốc cao 
quý và lòng dũng cảm của ông ta. 

Gò mộ ở Arjan trên dãy núi Saian thì có hình tròn với đường 
kính rộng 120 mét. Việc nghiên cứu kiến trúc của gò mộ này cho 
phép các nhà khảo cổ tái lập hình ảnh các lễ tang. Qua nghiên cứu 
dấu vết để lại ở các gò mộ, có thể thấy đã có hơn 10.000 người 
tham gia xây dựng nó trong một tuần và có đến 6.000 cây bị đốn 
để làm chö xây ngôi mộ cổ có nhiều gian dưới lòng đất này. Trung 
tâm mộ là nơi yên nghỉ của nhà vua. Hàng mấy chục quan sai, gia 
nhân và phi tần của nhà vua cùng hàng trăm con tuấn mã cũng 
được chôn theo ngài. 


e Phải chăng họ là hậu duệ của người Scythia? 


Bị vua Philippe II xứ Macedonia đánh bại ở thế kỷ thứ 4 TCN 
rồi sau đó bị dân du mục Sarmatia đến từ phương Đông đẩy lùi, 


14ó 


người Scythia lui dân về Crimea và định cư tại đó. Họ hòa nhập 
với nền văn minh Hy Lạp-La Mã cho đến khi bị quân Goths hoàn 
toàn hủy diệt khoảng năm 200 TCN. 

Tuy nhiên, nhà sử học Do Thái thế kỷ thứ nhất Flavius Josephus 
đã chỉ ra rằng một nhóm nhỏ người Scythia là người Alanis vẫn 
tồn tại và tiếp tục truyền thống du mục của họ ở phía bên kia 
biển Azov. Đến thế kỷ thứ 4 và 5, một số người Alanis đã băng 
qua châu Âu để đến vùng lãnh thổ hiện nay thuộc nước Pháp, 
còn một số khác thì đến Caucasus. Khi bị quân Mông Cổ xâm 
lược, những người đến Caucasus đã phải vào sâu thẳm trong vùng 
núi để ẩn náu và ở luôn trong đó cho đến tận ngày nay, trở thành 
người Ossetla. 


Lễ tang của hoàng tử Soythia Oleg, tranh của Viktor Vasnetsou 


148 


Bí mậ t lăng mộ 
Tân Thủy Hoàng 


ần Thủy Hoàng được xem là một trong những vị Hoàng Đế tàn 

bạo nhất trong lịch sử loài người. Với một quân đội thiện chiến 
và hung bạo, ông lần lượt thôn tính sáu nước (Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, 
Yên, Tề), và trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa thống 
nhất vào năm 221 TCN. Nhưng nền cai trị khắc nghiệt của vị hoàng 
đế này đã khiến triều đại của ông mau chóng sụp đổ sau khi ông 
qua đời. Hai biểu tượng lớn nhất của việc “không biết khoan sức 
dân” dưới thời Tần Thủy Hoàng chính là Vạn lý Trường thành và 
lăng Ly Sơn. 

Ngày 29 tháng 3 năm 1974, ba người nông dân đang đào một 
chiếc giếng để lấy nước ở phía Bắc núi Lệ, thuộc huyện Lâm Đồng, 
tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) thì đụng phải một chiếc hầm. Họ 
nhanh chóng nhận ra đó là một ngôi mộ cổ khi nhìn thấy những 
đoàn quân bằng đất nung vô cùng ấn tượng có kích cỡ như người 
thật. Các nhà khảo cổ từ khắp nơi ổ ạt đổ tới. Tất cả các tờ báo lớn 
trên toàn thế giới đều đồng loạt giật tít: “Phát hiện lăng mộ Tần 
Thủy Hoàng!” “Một kỳ quan có thể vượt qua cả các Kim tự tháp 
Ai Cập!”.. 


e Tham vọng trường tồn 

Lăng Ly Sơn (tên ngôi mộ này) thể hiện sự tham lam của một 
vị hoàng đế muốn kéo dài quyền lực và sự xa hoa của mình ra đến 
tận muôn đời sau. 

Ngay khi vừa lên ngôi, lúc chỉ mới 13 tuổi, Tần Thủy Hoàng đã 
cho khởi công xây lăng mộ của ông. Công trình này phải mất đến 


36 năm mới hoàn thành. Nó lấy đi sinh mạng của khoảng 700.000 
công nhân là nô lệ hoặc tù binh chiến tranh. 

Lăng Ly Sơn lấy đỉnh Vọng Phong (đỉnh núi cao nhất tại đây) 
làm trung tâm. Theo thuật phong thủy thì nơi đây “bên phía mặt 
trời lặn có nhiều vàng, bên phía mặt trời mọc có nhiều ngọc quý”; 
là nơi lý tưởng để an táng một vị đế vương. Để xây lăng, hàng vạn 
người đã bị điều đến đất Thục để đốn cây và vận chuyển về, hàng 
vạn người khác được đưa tới phía bắc sông Vị để chạm khác các 
cấu kiện bằng đá. Một ghi chép đã mô tả lại quy mô khổng lồ của 
công trình này: “Những chiếc thuyền lớn chở vật liệu xây dựng tới 
lui nườm nượp, gần như làm nghẹt cả dòng sông VỊ 

Phần trên của khu lăng 
mộ gọi là Phong Thổ. Đó 
là một mô đất cao 76m 
hình chiếc đầu lật úp, có 
trồng nhiều cây cối, xung 
quanh có hai vòng thành 
bao bọc, vòng thành bên 
ngoài có diện tích 2km”. 
Giữa hai vòng thành này 
có các giác lâu, cung tẩm, 
chùa chiền, nhà ở... Sự 
hoành tráng của Phong 
Thổ biểu trưng cho sự 
tráng lệ của các cung 
Hàm Dương và A Phòng. 


Những búc tượng bằng đất nung 
trong lăng mộ Tân Thủy Hoàng 


Địa cung là phần dưới đất, diện tích 180.000m', được kết cấu 
hết sức phức tạp với ba tầng là Ngoại cung (trên cùng), Nội cung 
và Tẩm cung. Địa cung bốn phía có vách dày 4m bao bọc. Người 
ta nấu đồng để đổ thành vách, sau đó ốp đá cẩm thạch rồi dùng 
sơn mài phủ tiếp lên, cuối cùng mới bôi sơn đỏ. Nóc Địa cung 
được xây hình vòm như bầu trời, bên trong mô phỏng theo các 
cung điện mà lúc sinh thời Tần Thủy Hoàng từng cư trú. Nơi đây 
có nhiều tượng đất nung của bá quan văn võ và các đồ vật quý 
giá. Tại đây có những dòng thủy ngân liên tục tuần hoàn (nhờ các 
thiết bị đơn giản) để tượng trưng cho dòng sông và biển cả luôn 
luôn chảy. Ngoài ra còn có những hạt dạ minh châu kết thành mặt 
trời và mặt trăng. Đèn sáp làm bằng một loại mỡ cá hiếm để cháy 
lâu không tắt. 


e Bối táng và tuẫn táng 

Phía ngoài Địa Cung, người ta còn phát hiện 300 đường hâm 
bối táng (chôn kèm theo xác) với hơn 50.000 cổ vật quan trọng. 
Để bảo vệ các vật quý, không cho ai xâm phạm, nhiều cơ quan 
máy móc đã được chế tạo ra. Bộ Sử ký Tư Mã Thiên thuật lại việc 
xây lăng Ly Sơn có đoạn viết: “.. Đem những đồ quý báu của các 
cung, của trăm quan xuống cất đầy ở dưới. Lại sai thợ làm máy 
băn tên, hễ có ai đào đến gần thì bắn ra.... Sau khi chôn cất Tần 
Thủy Hoàng xong, con của ông là Tần Nhị Thế đã nghe lời bàn 
rằng những người thợ làm máy và cất giấu báu vật đều biết các 
ngóc ngách trong lăng do đó có thể “làm lộ việc lớn”. Chính vì vậy, 
sau khi cất giấu xong mọi thứ, Nhị Thế đã sai đóng đường hầm đi 
đến huyệt và cửa ngoài hầm. Những người thợ và người cất giấu 
không làm sao thoát ra được, đều chết cả ở trong lăng. Rồi Nhị 
Thế lại sai trồng cây cỏ lên trên để ngụy trang thành núi. 


150 


Tần Nhị Thế còn ra lệnh cho tất cả những cung phi chưa có con 
đều phải tuẫn táng, nên hầu hết phi tân đều bị đem chôn sống. 
Lăng mộ Tần Thủy Hoàng quả là một mồ chôn tập thể khổng lồ 
cả trước lẫn sau khi nó được hoàn thành. 


e Đoàn quân đất nung 

Điều ấn tượng nhất ở lăng mộ này có lẽ vẫn là đoàn quân bằng 
đất nung. Năm 1974, người ta bắt đầu khai quật đường hầm Binh 
mã đững số 1. Đường hầm này có đến 8.000 tượng đất sét gồm 
quan văn, quan võ, binh lính, ngựa, cỗ xe và các loài cầm thú quý 
hiếm mà xưa kia Tần Thủy Hoàng yêu thích. Các tượng chiến binh 
— có lẽ tượng trưng cho các Tíc ệ quân, bảo vệ cho lăng mộ - được 
sắp xếp theo cấp bậc và bố trí trong ba gian phòng khác nhau. Tất 
cả các bức tượng đều mang tính nghệ thuật cao, trông rất uy nghỉ 
và hầu như thể hiện tích cách của từng nhân vật. Cả một “ngành 
công nghiệp” hắn đã được hình thành thời bấy giờ để chế tạo các 
bức tượng này. 

Năm 1994, người ta tiếp tục khai quật đường hâm Bính mã 
đững số 2. Đây được coi là “tinh hoa trong tỉnh hoa” của Binh mã 
dũng, chứa đựng những trận thế ky binh và các cung thủ với các tư 
thế bắn rất đẹp, tất cả đều mang tính nghệ thuật cao. 


e Ảo mộng của một hoàng đế 

Bất chấp giấc mơ trường tồn, triều đại nhà Tần đã kết thúc một 
cách chóng vánh và bi thảm. 

Năm 210 TCN, Tần Thủy Hoàng cảm thấy bệnh nặng nên viết 
thư triệu thế tử Phù Tô về. Nhưng ông lại chết đột ngột tại Bình 
Đài. Lý Tư (thừa tướng) và Triệu Cao mưu lập con thứ của Thủy 


181 


152 


Hoàng là Hồ Hợi (Tần Nhị Thể) nên giấu kín cái chết, chở quan 
tài trong một cỗ xe để đưa về lăng mộ. Họ cho một hoạn quan 
được vua yêu ngồi bên trong, đến đâu trăm quan vẫn tấu việc như 
thường, hoạn quan bên trong chỉ nghe và chuẩn tấu. Hai tháng sau 
khi chết, thi hài Tân Thủy Hoàng mới về được đến Hàm Dương. 

Lý Tư sau đó giả mạo di chiếu của Thủy Hoàng ép Phù Tô tự 
sát. Phù Tô vì chữ hiếu mà làm theo. Nhị Thế tại vị được ba năm 
thì cũng bị Triệu Cao làm phản bắt ép phải tự sát (Nhị Thế van 
xin làm quan nhỏ, rồi thường dân mà không được). Triệu Cao lập 
Tần Tử Anh lên ngôi chưa được bao lâu thì Hạng Vũ đánh đến 
Hàm Dương, giết luôn Tử Anh mặc dù Tử Anh đã đầu hàng. Nhà 
Tần kết liêu một cách nhanh chóng và, ngược với giấc mơ trường 
tồn của Tần Thủy Hoàng, ngay cả con cháu của ông đều đã chết 
trong tủi nhục. 


Trường sinh bất tử 


Tần Thủy Hoàng bình sinh rất ghét nói đến cái chết nên quần 
thần không ai dám nói đến việc chuẩn bị hậu sự cho ông. Ông 
tin vào chuyện trường sinh bất tử nên nghe lời Hầu Sinh và Lư 
Sinh, tự xưng là “chân nhân”. Lại nghe lời Từ Phúc nói có thể tìm 
thuốc trường sinh nên cấp kinh phí rất lớn cho Từ Phúc ra biển 
tìm thuốc. Nhưng Từ Phúc đã lặn đi mất tăm, Thủy Hoàng cho 
người truy nã nhưng không tìm được. Ít lâu sau, Lư Sinh và Hầu 
Sinh cũng bất bình vì sự hà khắc của Thủy Hoàng mà rủ nhau 
bồ trốn. 


Những búc tượng 
sống động như thật 


e_ Bí ẩn Hạng Vũ khai quật mồ tần Thủy Hoàng 


Hán Thư và Thủy Kinh Chú. ghi rằng, vào năm 206 TCN, Hạng 
Vũ vì muốn trả thù cho nước Sở nên đã nổi lửa đốt cháy cung 
Hàm Dương, cung A Phòng. Ông cho quật mồ Tần Thủy Hoàng 
và phóng hỏa đốt cháy lăng mộ, lửa cháy đến ba tháng mới tắt. Sử 
Ký Từ Mã Thiên không nhắc đến chuyện đốt lăng nhưng một nhà 
chép sử thời sau là Lệ Đạo Nguyên thì lại mô tả việc quật mồ và đốt 


153 


154 


Vạn Lý Trường Thành - 
một trong 7 kỳ quan của thế giới 


Tên tuổi Tần Thủy Hoàng thường gắn liền với Vạn Lý Trường 
Thành - một bức tường thành dài 6.352km, được dựng lên để ngăn 
cản quân Hung nô và các bộ lạc du mục ở phía Bắc. Vạn Lý Trường 
Thành thật ra bắt đầu được xây từ thế kỷ thứ 5 TCN và gồm nhiều 
đoạn khác nhau. Tần Thủy Hoàng chỉ là người ghép các đoạn tường 
thành này lại và xây dựng những phần thành chính. Vạn Lý Trường 
Thành được cho là kiến trúc nhân tạo duy nhất có thể nhìn thấy từ 
mặt trăng. Người thời nay gọi công trình này là “nghĩa địa dài nhất 
thế giới”: người ta ước tính đã có khoảng 1.000.000 công nhân bỏ 
mạng khi xây thành. 

Trong dân gian đến nay còn truyền lại câu chuyện nàng Mạnh 
Khương, vì thương nhớ chồng bị bắt đi xây thành mà đã đi mười 
ngàn dặm đến thăm chồng. Đến nơi thì chồng nàng đã chết, xung 
quanh chỉ là rừng núi và đá. Không biết tìm xác chồng ở đâu, nàng 
tuyệt vọng, khóc mấy ngày đêm, khóc đến nổi tường thành phải 
cảm động. Nước mắt của nàng làm đổ cả một đoạn thành. 

Bất chấp sự hùng vĩ của nó, tường thành này vấn không ngăn cản 
được Trung Quốc hứng chịu nhiều giai đoạn tủi nhục trong lịch sử 
trước những cuộc xâm lăng từ phương Bắc. Năm 1644, người Mãn 
Châu đã vượt qua tường thành bằng cách thuyết phục Ngô Tam 
Quế mở cổng Sơn Hải Quan cho họ vào. Vấn đề cuối cùng vẫn là con 
người chứ không phải bức thành. 


lăng khá tường tận khiến cho nhiều 
người tin việc này có thật. Nhưng 
các khảo sát gần đây lại không cho 
thấy dấu tích của việc cướp phá và 
đốt lăng nên nhiều người cho rằng 
việc này có lẽ chỉ diễn ra ở các công 
trình kiến trúc phụ phía bên trên 
lăng mộ mà thôi. 

Dù thế nào thì việc khai quật lăng 
Tần Thủy Hoàng vẫn chỉ mới được 
tiến hành một phần nhỏ. Những 
gian chứa tượng đất nung thực tế chỉ 
chiếm vài phần trăm diện tích toàn 
khu lăng mộ. Việc khai quật toàn bộ 
khu lăng mộ này sẽ còn phải mất rất 
nhiều thời gian do các khó khăn gặp 


"NV 
, 


Tân Thủy Hoàng 


phải. Khó khăn đầu tiên là công tác bảo quản. Các tượng đất nung 


khi vừa đào lên đều có màu sắc riêng biệt, nhưng sau một thời 
gian đều bị phai nhạt hết. Do vậy mà hiện nay, các hiện vật đào lên 


đều phải đưa ngay vào hầm lạnh -40°C để tạo lớp băng mỏng bao 


bọc. Bản thân việc khai quật cũng gặp khó khăn do thường xuyên 


gặp phải các lớp thủy ngân có nồng độ cực lớn, mực nước ngầm 
dưới lòng đất khá cao, đó là chưa kể những chiếc bãy có thể vẫn 
tồn tại đâu đó. Và cuối cùng là vấn để kinh phí. Chắc chắn kinh 


phí khai quật sẽ không nhỏ chút nào, căn cứ quy mô đồ sộ của 


ngôi lăng mộ này. 


155 


Vì sao bộ tộc JIvaro 
thích thu nhỏ đâu người? 


Ni tiếng với tập tục thu nhỏ đầu người, bộ lạc da đỏ Jivaros bị 
xem là một bộ tộc man rợ nhất thế giới ngay cả trước khi người 
Tây Ban Nha đến chinh phục. 


e Trận chiến giữa người Inca và người Jivaro 

Tiếng xấu của người Jivaro không phải đến khi gặp người Âu 
mới có, bởi trước đó họ đã làm cho người Inca phải sợ chết khiếp. 
Vào khoảng năm 1450, quân của Tupac Yupangqui thuộc tộc Inca 
tấn công vào một tỉnh ở nơi nằm vắt ngang đường biên giới hiện 
nay giữa Peru với Equador, phía bác sông Maranon. Binh lính của 
Tupac Yupanqui rất khiếp nhược các thổ dân bản xứ sống trong 
rừng vì họ không chỉ thiện chiến mà còn có tục lệ chặt đầu kẻ bại 
trận và thu nhỏ đầu này 
lại cho đến khi chỉ còn 
bằng một nắm tay. Cuối 
cùng thì người Inca cũng 
chiến tháng nhưng không 
thể hoàn toàn khuất phục 
bộ tộc Jivaro, đành để họ 
rút về ẩn náu trong rừng 
Amazon rậm rạp. 


Họa sĩ biếm họa Mỹ 
kiêm nhà nhân loại học 
nghiệp dự Robert LeRoy Ripley 


bên một chiếc đầu thu nhỏ 


156 


e Một dân tộc hiếu chiến với những tập 
tục tàn bạo 


Bộ tộc Jivaro thuộc một nhóm 
dân tộc nhỏ có văn hóa ngôn 
ngữ biệt lập. Họ chủ yếu dựa 
vào săn băn, đánh bát và hái 
trái cây mà sống. Đơn vị xã 
hội cơ bản của bộ tộc này là gia 
đình và sự liên kết các nhóm 
đều chủ yếu dựa trên mối quan 
hệ gia đình. Người Jivaro cũng là 
những chiến binh. Do là một xã hội 
Một lsantsa của bình đẳng nên bộ tộc này chỉ có tộc 
người ]iuaros thở tIC 
trưởng khi cần xung trận. Mà các trận 
đánh thì rất nhiều: bộ tộc này có một kẻ thù truyền kiếp là bộ tộc 
Achara lân cận. Tuy nhiên số người Achara không đủ để thỏa mãn 
tập tục khát máu của người Jivaro. Mỗi khi không tìm được kẻ thù 
bên ngoài thì người Jivaro lại lấy cớ trả thù hay đổ lỗi cho nhau và 
dùng tà thuật để chém giết lẫn nhau. 

Nguyên do của tập tục này là người Jivaro muốn chứng tỏ uy 
thế của một chiến binh giỏi. Một chiến binh vĩ đại là người giết 
được nhiều kẻ thù nhất. Sau mỗi trận thắng họ đều giữ lại một thứ 
làm bằng chứng cho chiến thăng của họ, đó là chiếc đầu bị chặt 
và thu nhỏ của kẻ thù. Tập tục này không chỉ nhằm mục đích phô 
trương chiến tích trong các lễ hội truyền thống mà còn nhằm tiêu 
diệt linh hồn của kẻ thù không cho linh hồn đó quay về trả thù kẻ 
đã giết họ. Để làm được điều này, chiến binh Jivaro phải thực hiện 
một nghi lễ phức tạp nhằm giam giữ linh hồn người chết trong 
chiếc đầu thu nhỏ của chính họ. 


157 


e Làm thế nào để vô hiệu hóa linh hồn ké thù? 

Việc thu nhỏ đầu người (đầu bị thu nhỏ được gọi là tsanfsa) kéo 
đài nhiều ngày, trong đó việc mổ xẻ đầu người đan xen giữa các 
nghỉ lễ phép thuật. 

Để tránh tình trạng phân hủy, việc thu nhỏ đầu người thường 
được tiến hành ngay trên đường quay trở về làng. Mắt người chết 
bị khâu dính lại với nhau để không nhìn thấy những gì xảy ra xung 
quanh. Da đầu chai cứng của người chết được phết lên một lớp 
sơn đen để hồn ma của họ vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Xương 
sọ cùng mắt mũi người chết bị moi ra và vứt xuống sông để làm 
mồi cho trăn Anaconda. Sau khi nghi lễ chấm dứt, người Jivaro 
khoan một lỗ trên đỉnh sọ người chết và xỏ một sợi dây qua đó. 
Sau đó họ bọc fsanfsa trong mảnh vải rồi đưa vào một bình đất để 
bảo quản. Các chiến binh chỉ lấy đầu kẻ thù ra khỏi bình để đeo 
quanh cổ vào dịp lẽ. 


Chiến binh Jiuaros chuẩn bị xuất chiến 


CÔNG THỨC THU NHỎ ĐẦU NGƯỜI 
CỦA BỘ TỘC JIVARO 
Đầu tiên là lóc lớp da ra khỏi đầu. Để làm điều này cần 
rạch một đường dọc trên gáy rồi tách lớp da dính tóc 
ra khỏi sọ. 


Sau đó cho lớp da vào nước rồi đun sôi lên sao cho 
tóc không rụng khỏi da đầu. Chờ cho đến khi da đầu 
teo lại còn phân nửa thì vớt ra đem phơi khô. Sau khi 
cẩn thận cạo sạch mặt trong lớp da, khâu dính các 
mi mắt và lớp rạch lúc đầu lại để cuối cùng chỉ còn 
lại mỗi chiêc khe ở phần cổ bị cắt và khe ở miệng. 
Lúc này cái đầu vẫn còn quá lớn. Qua khe cổ đưa 
đá cuội hong nóng vào và lăn ở phía bên trong sao cho cái 
đầu không bị biến dạng khi lớp da co lại. Sau đó đốt trụi lớp lông trên mặt 
và thắt da cổ lại rồi đổ cát nóng vào khe miệng để hoàn tất việc thu nhỏ 
đầu. Sau khi cát nguội, đổ hết cát ra rồi quết một lớp sơn đen lên da đầu, 
sau đó khâu dính hai môi lại với nhau. Kể từ lúc này, kích thước chiếc đầu 
sẽ không lớn hơn một nắm tay. 


“ANH CHÀNG NGƯỜI PHÁP NGON THẬT!” 


Tựa đề hấp dẫn này là tên một bộ phim của đạo diễn Brazil Nelson 
Pereira Dos Santa. Trong phim, bằng lối dẫn chuyện châm biếm, ông 
dựng lại “số phận ẩm thực” hẩm hiêu của những tù nhân bị một số bộ lạc 
da đỏ bắt ăn thịt, dựa theo các ghi chép vào thời đó. 

Vào đầu thế kỷ 16, một người Bồ Đào Nha tên Damiâo de Coes quả 
quyết chuyện các bộ lạc ở Brazil cạo lông tù nhân Thiên Chúa giáo rồi 
đưa đàn bà đến ngủ với họ trong khi chờ đến ngày lễ gần nhất là có 
thật. Theo ông, khi ngày lễ đến, tù nhân bị đưa ra trói vào cọc rồi bị buộc 
uống rượu và nhảy nhót. Một lúc sau, gã chiến binh bắt được tù nhân 
này sẽ đập vỡ sọ anh ta trong một trận chiến tay đôi rồi cắt lấy đầu và 
hai tay anh ta. Tiếp đó, các phụ nữ sẽ đưa xác anh ta vào làm thịt để các 
chiến binh đánh chén. 


159 


1ó0 


TỤC KÉO DÀI ĐẦU CỦA NGƯỜI MANGBETU 


Năm 1870, nhà thực vật học Đức Georg Schweinfurth là người 
Âu đầu tiên phát hiện ra bộ tộc Mangbetu sống ở Đông Bắc CHDC 
Congo. Bộ tộc này có tập tục kéo giãn đầu (phần sau ót) để làm 
đẹp. Đây là đặc quyền của người có địa vị cao trong bộ tộc. Tục lệ 
này kéo dài đến tận giữa thế kỷ 20, cho đến khi chính quyền Bỉ ra 
lệnh cấm. 


Một phụ nữ Manebetu với chiếc dầu 
kéo giãn ở phấn ót 


Từ bé đã bị kéo giãn đầu 


Các vị thần khát máu 
của xứ Gaule 


c khi chỉnh phục xứ Gaule ở thế kỷ thứ nhất TCN, người La Mã 
rất coi trọng việc loại bỏ ảnh hưởng của các đạo sĩ, người đứng 
đầu đầy quyền năng của dân tộc Gaule. Đây là một quyết định chính 
trị hay là biện pháp chống lại tín ngưỡng của người Gaule và những 
thủ lĩnh tôn giáo? 


e Tôn thờ bạo lực và học cách giết người 

Xã hội Gaule nằm dưới sự thống trị của các đạo sĩ và chiến 
binh, hai nhóm người đứng sau những tập tục mà người La Mã 
lên án gay gắt. Sẽ quá đơn giản nếu nghĩ 
rằng chỉ có các chiến binh mới gieo 
rắc sự chết chóc còn các đạo sĩ thì 
chẳng qua là những ông lão râu dài 
cả ngày chỉ biết cắt cây tầm gửi 
bằng chiếc liềm vàng để đem 
về làm thuốc. 


Một trong những nhiệm 
vụ của các đạo sĩ là dạy quân 
sĩ cách giết người và sử dụng 
sức mạnh. Bài học nhập môn 


Tranh ở thế kỷ 19 mình họa hình 
ảnh “người không lỗ kết bằng cành 


cây” do các thây tế tạo ra để xử lý 
các tội phạm uà kẻ xấu 


1ó1 


162 


mà họ dạy cho các chiến binh 
là giết người không nương tay 
và mạnh mẽ để đón nhận cái 
chết. Các đạo sĩ dạy rằng mỗi 
người đều có một linh hồn 
bất tử. Khi một người chết 
đi, linh hồn của họ sẽ chuyển 
sang cơ thể người khác, chính 
vì thế nên không việc gì phải 
sợ cái chết và thậm chí không 
nên ngại ngần đón nhận nó 
bằng cách hăng hái chiến 
đấu, bởi lế có xả thân thì mới 
khiến kẻ thù khâm phục và 


tia 
gHai các thần linh hài lòng. 


Một đạo sĩ xú Gaule 

Để học cách sử dụng bạo 

lực hoàn hảo hơn, các chiến 

binh trẻ được phân theo lứa tuổi và bị tách khỏi thế giới của người 

trưởng thành. Họ học cách săn bắt hươu nai và lợn rừng, chiến 

đấu bằng tay không và trụ vững trên đôi chân bằng những những 
bài tập thể hình nhằm giữ cho cơ thể rắn chắc. 


e Cứcó dịp là tế 

Nhiệm vụ của các đạo sĩ không chỉ có vậy. Trong tác phẩm 
Cuộc chiến của người Gaule, hoàng đế La Mã Caesar nhấn mạnh 
tính tàn bạo của cộng đồng người Gaule và đưa ra vô số các ví dụ 
về hành động giết người tế thần để chứng minh cho sự man rợ 
của dân tộc này. 


CAESAR NÓI VỀ LỄ TẾ THẦN CỦA NGƯỜI GAULE 


“Toàn bộ dân xứ Gaule đều rất sùng tín (..). Họ nghĩ rằng chỉ có thể 
làm yên lòng các thần linh bất tử bằng cách lấy mạng người này 
đem lại mạng cho người khác. Những hoạt động tế thần lan tràn 
khắp nơi trong dân chúng. Một số bộ tộc đan những chiếc sọt hình 
người khổng lồ bằng mây rồi chất đầy người sống vào đó nổi lửa 
đốt, biến tất cả thành mồi ngon cho lửa. Những kẻ bị bắt quả tang 
trộm cắp hay tội nào khác đều bị áp dụng lối hành hình này để làm 
vui lòng các thần linh. Tuy nhiên, khi không đủ số nạn nhân phạm 
tội, người ta cũng không ngần ngại tế luôn cả những kẻ vô tội”. 


Caesar, Cuộc chiến của người Gaule 


Một bãi đá dùng làm bàn thờ để tế các uị thần xứ Gaule 


163 


Hoạt động tế thần được tiến hành trong nhiều sự kiện và dưới 
nhiều hình thức khác nhau tùy theo nó liên quan đến vị thần nào. 
Môi cuộc tế thần đều có nghi thức riêng. Chẳng hạn để tế thần 
Teutatès — vị thần của chiến tranh và các dân tộc - người ta nhấn 
đầu nạn nhân vào một thùng nước cho đến chết. Còn để tế thần 
Esus - một vị thần chiến tranh khát máu khác - thì nạn nhân bị 
đem treo cổ. Các nạn nhân hiến tế cho thần Taranis - tức thần 
bầu trời và sấm sét - thì bị nhốt trong một pho tượng khổng lồ 
kết bằng mây hay rạ, sau đó tượng này được đưa lên giàn hỏa và 
bị một đạo sĩ châm lửa đốt. Những người làm vật tế thần là người 
tình nguyện, tội phạm hay tù nhân chiến tranh. Tuy nhiên, đôi 
khi nếu không có người thích hợp thì bất cứ ai cũng có thể bị biến 
thành nạn nhân. 


Liêu thuốc thân tạo ra thân lực của đạo sĩ Getafix (trong bộ truyện tranh 
nổi tiếng của Pháp Astérix uà Obelix) thật ra là máu của người bị tế thân 
làm cho các chiến bình hãng máu. 


164 


XÁC NHẬN CỦA KHẢO CỔ HỌC 


Nhờ các phát hiện tại Gournay-sur-Aronde (Oise) trong thập 
niên 1960 mà từ đó mọi người biết được lịch tế thần của bộ tộc 
Bellovaque ở Bỉ. Lễ tế thần của họ thường gắn với ngày mùa và 
các ngày lễ lớn. 

Đến tận năm 150 sau Công nguyên ở Saintes vẫn còn tổ chức lễ 
tế thần. Tại buổi lễ này, có 17 người bị giết trong đó có 3 trẻ em. 
Những người trưởng thành bị giết bằng hình thức chặt đầu. 

Vậy là César đã không nói dối. Nhiều mạng người đã bị hy sinh 
không chỉ vì bị trừng phạt mà còn để thỏa mãn yêu cầu của các vị 
thần xứ Gaule và tăng cường sức mạnh. Ngay khi người La Mã đặt 
chân đến xứ Gaule, các hoàng đế La Mã đã ra lệnh cấm hoạt động 
tế thần này. Tuy nhiên, cho mãi đến thế kỷ thứ 4 tập tục này mới 
hoàn toàn biến mất. 


e Lời tiên tri đẫm máu 

Mỗi lần ra trận lại là một cơ hội thích hợp cho các lễ tế kiểu 
này. Đó là lúc mà một nhân vật chủ chốt trong xã hội Gaule ra 
tay. Đó là một nữ thầy bói hay nữ đạo sĩ. Nhiệm vụ của người 
này là giết một nạn nhân (tốt nhất là một tù binh) trước khi xuất 
chinh để đoán xem kết quả của trận đánh. Người chủ tế dùng một 
chiếc thang đưa nạn nhân lên nóc một chiếc nồi khổng lồ rồi lấy 
đao đâm vào nạn nhân cho máu chảy xuống thành nồi. Khi máu 
đông lại sẽ để lại trên thành nồi những vệt máu mà bà ta dựa vào 
đó để tiên đoán. Căn cứ vào màu sắc, độ đậm đặc của máu, và 
hướng máu chảy, nữ đạo sĩ đưa ra lời tiên tri. Nếu không đọc được 
ý nghĩa của các dấu máu này thì bà ta sẽ lặp lại toàn bộ quy trình 


1óS 


và” E 
-— 

> 

Aw 


Chiếc nổi bằng mm dùng cho sử lễ tế trận 


trên với một nạn nhân khác và sự việc cứ thế tiếp diễn cho đến 
khi ra được lời tiên tri. Máu của nhiều nạn nhân chảy xuống đáy 
nồi và tích tụ ngày càng nhiều. Khi đã có đủ lượng máu mà bà ta 
cần, nữ đạo sĩ sẽ lấy một cái muỗng lớn múc máu ra rảy vào nhóm 
chiến binh hiện diện ở đó để kích động sự cuồng nhiệt của họ, 
khiến họ săn sàng hy sinh nơi sa trường. 


1óó 


TRONG THẲM SÂU 
CỦA BÍ ẤN (TẬP 2) 
Nguyễn Thị Kim Anh biên soạn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: NGUYÊN MINH NHỰT 
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYÊN THẾ TRUẬT 
Biên tập: TUẤN VIỆT - THU NHI 
Bìa: BIÊN THÙY 
Sửa bản in: NHẬT VI 
Trình bày: NGUYÊN VÂN 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
Địa chỉ: 161B Lý Chính Thắng, Phường 7, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 39316289 - 39316211 - 39317849 - 38465596 
Fax: (08) 38437450 
E-mail: nxbtre€@hcm.vnn.vn 
Website: www.nxbtre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 
Địa chỉ: Số 21, đấy A 11, khu Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, 
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại: (04) 37734544 
Fax: (04) 35123395 
E-mail: chinhanh@nxbtre.com.vn 


